NHIỀU TÁC GIẢ 


NHIỀU TÁC GIẢ 


HHOñR HỌC Vì NHÂN VĂN 


* *% 


]". 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI - 2005 


NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 


Đào Vọng Đức, Giáo sư, Giám đốc TT NC KH&CN ĐH Đông Đô, Viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới Thứ Ba. 


Đặng Hữu Hưng, Nhà báo, tạp chí "Khoa học và Tổ Quốc". 
Nguyễn Như Kim, Chủ tịch lội Thông tín và Tư liệu KH&CN Việt Nam, 
Đặng Xuân Lạng, Bác sĩ, Trường Đại học Y tế Công cộng. 


Đặng Mộng Lân, Cố vấn khoa học TT NC KH&CN ĐH Đông Đô, Tổng 
biên tập tạp chí “Vật lý Ngày nay". 


Đặng Công Toại, Chuyên viên, Viện Ngôn ngữ học. 
Vương Toàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Thông tin Khoa học Xã hội. 


Lê Xuân Tú, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện Sinh học. 


LỜI GIỚI THIẾU 


Cách đây hơn 50 năm, nhà vật lý được giải Nobel Erwin Schrödinger, 
trong bốn bài giảng đọc ở Viện Nghiên cứu Cao cấp Dublin (Anh) với chủ để 
"Khoa học - một thành phần của chủ nghĩa nhân văn”, sau in thành sách 
với nhan để “Khoa học và Nhân văn” (Science and Humanism), đã nói đến 
xu hướng chuyên môn hóa trong nghiên cứu khoa học. Xu hướng này là cần 
thiết, vì chỉ trong một phạm ví có hạn, nhà khoa học mới có đủ điều kiện và 
khả năng để sáng tạo ra kiến thức mới. Nhưng xu hướng này lại dẫn đến 
tình trạng là nhà khoa học phải ngừng suy nghĩ về những hậu quả mà việc 
làm của họ sẽ mang lại cho con người và xã hội, vì sẽ không thể hiểu được 
giá trị của khoa học nếu không xem xét toàn bộ khoa học mà chỉ dừng lại ở 
một lĩnh vực nào đó. 


Khoa học hiện đại có xu hướng tuyệt đối hóa sự nghiên cứu khách 
quan, Xu hướng này ngày nay đang là dối tượng phê phán ngày càng mạnh 
mẽ của nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau. Khoa học có thể 
hiểu như là sự mở rộng trí tò mò của con người nguyên thủy, nhưng trí tò 
mò ấy không thể không mang theo một yếu tố dạo đức nào đó. Và ngược lại, 
cũng đã rõ ràng là đạo đức nếu muốn là đúng dấn thì không thể xem xét 
không trên một cơ sở khoa học nào cả. 


Tập sách "KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN" đã được biên soạn chính là 
nhằm cung cấp cho bạn dọc những kiến thức về môi quan hệ qua lại tuy có 
thể không trực tiến nhưng rất rộng rãi giữa khoa học uà đạo đức và, nhìn 
chung, giữa khoa học uà chủ nghĩa nhân uăn - quan điểm về sự phát triển 
đẩy đủ các đức tính của con người dưới mọi hình thức (sự ham hiểu biết, 
lòng vị tha, sự say mê, tính khoan dung,...). Khoa học cần phải mang tính 
nhân văn và chủ nghĩa nhân văn cần phải có tính khoa học. Chủ nghĩa 
nhân văn có thể là cơ sở, là nguồn nuôi dưỡng của khoa học, Ngược lại, khoa 
học, do các giá trị của bản thân nó (tính khách quan, tỉnh thần thực 
nghiệm, sự khiêm tốn,...) có thể góp phần đáng kể vào sự phát triển của đạo 
đức, của tính nhân văn nói chung. Sự phát triển mối quan hệ giữa khoa học 
và nhân văn theo hướng tích cực rõ ràng là cần thiết đối với mong muốn 


3 


thực hiện chiến lược phát triển con người và xây dựng một nên bhhoa học 
hiện đại hiện còn chưa được chú ý một cách thích hợp ở nhiều nước đang 
phát triển. 


Trong tính thần đó, chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ có ích đối với 
các bạn đọc có nhu câu theo đối sự phát triển chung của khoa học trên thế 


giới cũng như các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách khoa học và 
chiến lược phát triển nói chung. 


Chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám đốc Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật đã nhiệt tình ủng hộ việc xuất bản tập sách này và tạo điều 
kiện để nó có thể sớm ra mắt bạn đọc. Chúng tôi cũng rất mong được sự góp 
ý của bạn đọc để trong các lần xuất bản sau, tập sách có thể đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu của bạn đọc. 


Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2005 
Chủ biên 
Đào Vọng Đức và Đặng Mộng Lân 
Trung tâm nghiên cứu KH&CN Đại học Đông Đô 


CÁCH M@NG KHOđ HỌC - Sự THäY ĐỔI 
KHUÔN Mầu (PaRđDIGH) 


LÝ THUYẾT CỦã THOMđS S. KuHN 


ĐẶNG MỘNG LÂN 


Cuốn sách "The Sfrueture  oƒ 
ScienHfic Reuolutions" của Thomas 8. 
Kuhn ra đời năm 1969 (được bổ sung thêm 
"Lời bạt" trong lần xuất bản thứ hai năm 
1970) [1] là một sự bác bỏ có tính chất 
quyết định” quan niệm vốn có về sự phát 
triển của khoa học theo cách tích lũy đồng 
thời làm rõ bản chất của khái niệm "cách 
mạng khoa học" mà những cách hiểu trước 
đó chưa thể xem là thích hợp. Công trình 
này đã đưa ra một hình ảnh rõ ràng và đơn 

giản về sự phát triển của khoa học: Một 

Iome3. Kuin khuôn mẫu (paradigm) (một cấu trúc cơ 

(1922-1996) : Ị # 

bản ổn định nẩy sinh từ một số khám phá 

được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học) xuất hiện rồi bị thay thế bởi một 

khuôn mẫu mới do trong quá trình nghiên cứu theo khuôn mẫu cũ đã xuất 

hiện những dị thường ngày càng phát triển sâu rộng dẫn đến khủng 

hoảng không thể khác phục được; trong thời kỳ phát triển bình thường, 

khuôn mẫu định hướng và thúc đẩy toàn bộ sự phát triển của khoa học - 

khoa học chuẩn; cách mạng khoa học chính là sự thay thế khuôn mẫu 
cũ bằng khuôn mẫu mới. 


Công trình của Kuhn đã gây được sự chú ý rộng rãi không phải chỉ ở 
những người nghiên cứu về sự phát triển của khoa học mà còn trong nhiều 
lĩnh vực khác. Các khái niệm "khuôn mẫu", "khoa học chuẩn", "cộng đồng 
khoa học", v.v... đã được nhiều tác giả sử dụng, với nghĩa rộng rãi hơn và có 


* Trước Kuhn cũng đã có một số tác giả không tán thành quan điểm về sự phát triển có tính tích 
lũy của khoa học, thí dụ như M. Foster năm 1899 (xem Rescher [3] dẫn ở cuối phần I). 


thể được sửa đổi, để đánh giá hiện trạng và sự phát triển của một số lĩnh 
vực hoạt động khác, thí dụ như các khoa học thông tin nformation 
selences) với đánh giá là đang trong trạng thái "đa khuôn mẫu" hay "tiền 
khuôn mẫu". 

Trên tờ "New York Times" số ra ngày 19-6-1996, Lawrence Van 
Geldor đã viết về tác phẩm của Kuhn như sau: "Cuốn sách của ông] đã ảnh 
hưởng đến .... các nhà khoa học, ... các nhà kinh tế, các nhà sử học, các nhà 
xã hội học và các nhà triết học, gây nên sự tranh cãi đáng kể, Nó đã được 
bán tới khoảng một triệu bản với 16 thứ tiếng và là tài liệu đọc được yêu 
cầu trong nhiều giáo trình cơ sở về lịch sử và triết học khoa học" (dẫn theo 
[2)). 

Bài này sẽ giới thiệu về công trình của Kuhn, thực chất là một bản 
tóm tắt chỉ tiết cuốn "The Stucture". Trước khi trình bày vấn dể này (Phần 
H), chúng tôi sẽ điểm qua một vài quan điểm vốn có về sự phát triển của 
khoa học theo cách tích lũy (Phần ID), Chúng tôi cũng sẽ nói đến nhưng chỉ 
là để minh họa một số ý kiến đánh giá công trình của Kuhn (Phần III) và 
một vài nghiên cứu mở rộng lý thuyết của Kuhn sang những lĩnh vực khác 
(Phần IV). 


I. QUAN NIỆM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC THEO CÁCH TÍCH 
LŨY 

Theo quan niệm đã được lan truyền một cách rộng rãi thì khoa học 
phát triển một cách tuyến tính, có tính chất tích luỹ, ví như một cái nhà 
được xây dựng với viên gạch này đặt lên viên gạch khác, có thể là chậm 
chạp nhưng mỗi ngày một cao hơn. 

Một hệ quả của quan niệm trên là sự tăng trưởng của kiến thức đến 
một lúc nào đó có thể đạt tới một điểm mà ở đó hầu như mọi sự đều là đã 
biết, việc xây đựng tòa lâu đài khoa học đi đến chỗ hoàn tất. Một tác giả 
tiêu biểu của quan niệm này, theo Reseher [3], là Charles Sanders Đeirce 
(1839-1914), Nhà triết học này xem lịch sử khoa học như là một sự phát 
triển qua hai giai đoạn: giai đoạn ban đầu hay sơ bộ trong đó người ta dò 
tìm cấu trúc tổng quát của các quan hệ định tính giữa các tham số khoa 
học, và giai đoạn thứ hai mà nội dung là tính vị hóa định lượng, có nghĩa là 
tìm cho đủ các giá trị đúng của các tham số có trong các phương trình mà 


` Nhà triết học và lôgic người Mỹ, người đã có đóng góp chỉnh vào sự hình thành mỗn kỷ hiệu học 
và là người sáng lập của chủ nghĩa thực dụng lögic. 


6 


cấu trúc tổng quát của chúng đã được xác định trong giai đoạn trước. Khi 
giai đoạn thứ nhất đã được vượt qua thì sự phát triển của khoa học trong 
giai đoạn sau chỉ còn là tăng thêm các chỉ tiết và độ chính xác, xác định 
những số lẻ tiếp theo cho giá trị của những đại lượng mà giá trị gần đúng 
của chúng đã được xác lập - cái công việc mà vào cuối thế kỷ XIX, trước các 
thành tựu mà khoa học đã đạt được lúc bấy giờ”, một số nhà khoa học đã 
nghĩ rằng chỉ có thể là như vậy [4]. 


Quan niệm về sự phát triển của khoa học theo cách tích lũy cũng đã 
từng được rút ra từ sự nghiên cứu về xã hội học khoa học (xem Pollak |ð]). 
Trong những năm 1930, Robert K. Merton đã nghiên cứu về sự phát triển 
của khoa họe trong khuôn khổ lý thuyết cấu trúc-chức năng, xem nó như là 
một hệ thống xã hội chịu sự chi phối của những chuẩn mức đặc thù mà sự 
tuân thủ chúng sẽ đảm bảo tính khách quan của các kết quả nghiên cứu. 
Các chuẩn mực đó, một cách lý tưởng, theo Merton, bao gồm: chủ nghĩa 
cộng đồng”, chủ nghĩa phổ dụng, sự tìm hiểu vô tư và chủ nghĩa hoài nghĩ 
có tổ chức. Chủ nghĩa cộng đồng chỉ tính chất tập thể của hoạt động khoa 
học: khoa học là một tài sản công cộng, kết quả của những cố gắng chung. 
Chủ nghĩa phổ dụng chỉ sự giao lưu của kiến thức nhờ tôn trọng một số 
phương pháp quan sát và giải thích chặt chẽ. Sự tìm hiểu vô tư là cái dối lại 
của tất cả những động cơ bên ngoài khoa học của các nhà nghiên cứu, đặc 
biệt là về chính trị và kinh tế, Nhờ những quy tắc kiểm tra rất chặt chế áp 
dụng cho các chuẩn mức đó, sẽ có thể ngăn ngừa được sự bịp bợm cũng như 
sự xuất hiện những khoa học giả hiệu. Cuối cùng, chủ nghĩa hoài nghĩ có tổ 
chức phân biệt hoạt động khoa học với đa số các hoạt động khác của con 
người ở chỗ nó loại bỏ sự phân biệt cái phàm Lục với cái thiêng liêng, cái cần 
được tôn trọng không có phê phán với cái có thể được đưa ra phân tích. Sự 
tuân thủ các chuẩn mức đó trong hoạt động khoa học, về nguyên tác, sẽ bảo 
đảm sự tồn tại của tính duy lý, tính tích lũy và tính chất không có xung đột 
của kiến thức khoa học. 


Những nghiên cứu về lịch sử khoa học” đã cho thấy quan niệm trên 


B "Trong vật lý học, đó là cơ học Galileo-Newton, lý thuyết hấp dẫn Newton, lý thuyết điện từ với 
các phương trình Maxweli, nhiệt động học với hai nguyên lý cơ bản. Hai "đám mây đen" cỏn lại là 
vấn đề ête và bài toán phổ của bức xạ vật đen được cho là sớm muộn sẽ được giải quyết trong 
khuôn khổ vật lý học lúc bấy gỡ. 

? Còn gọi là "chủ nghĩa cộng sản trí tuệ" (xem {6)). 

3' Đây là cách tiếp cận của Kuhn. Trong "The Structure", ở những dòng đầu tiên, ông đã viết: "Lịch 
sử, nếu xem như nơi ký thác của một tâm sự chứ không chỉ là những giai thoại hay một sự ghi 
chép theo niên đại, có thể gây ra một sự biến đổi có tỉnh chất quyết định trong hình ảnh của khoa 
học mà chúng ta có hiện nay”. 


= 


đây là không đúng. Khoa học phát triển không phải theo cách "viên gạch 
này đặt lên viên gạch khác" mà, như Anderson đã viết {?Ì, "có nhiều kịch 
tính hơn rất nhiều. Có những cuộc cách mạng khoa học không đặt viên đá 
này lên viên đá khác [dẫn Kuhn, 1962]... [N|hà khoa học không chỉ là một 
tổng công trình sư mà còn là một chuyên gia lật đổ; và khoa học phát triển 
giống như một thành phố hiện đại: các ngôi nhà cũ được phá bỏ và thay thế 
bằng những ngôi nhà mới”. 


Một cách diễn đạt khác (Rescher (3)): "[K]hoa học tiến triển không chỉ 
theo cách cộng mà ở mức độ cao còn là theo cách trừ. Như Kuhn và những 
người khác đã lập luận một cách thuyết phục, những khám phá có ý nghĩa 
nhất ngày hôm nay luôn luôn là một sự ¿â¿ đổ các khám phá ngày hôm qua: 
những phát hiện lớn của khoa học không thể tránh được có một dạng mâu 
thuẫn với những phát hiện lớn trước đó của khoa học và bao hàm không chỉ 
là sự bổ sung mà còn là sự thay thế... 


"Các nhà lý thuyết về phương pháp khoa học thuộc một trường phái 
cũ đã mắc phải cái quan điểm coi khoa học là có tính tích luỹ, và, đương 
nhiên, có xu hướng nhìn nhận sự tiến bộ của khoa học theo sự tích lũy của 
nó [dẫn George Sarton, The Study oƒ the History oƑ Seienee, Cambridgo, 
Mass., 1936, đặc biệt là tr. 5, và History of Secience and the Neú Humanism, 
Cambridge, Mass., 1937, đặc biệt là các tr. 10-11]. Nhưng trong những thập 
kỷ gần đây, quan điểm này đã bị tấn công ngày càng mạnh mẽ và như vậy 
là đúng”, Y học của Pasteur và Läster không cộng vào y học của Galen hay 
của Paracelsus mà £#ay ¿hế chúng. Nhà khoa học sáng tạo ở bất kỳ việc gì 
cũng là một chuyên gia lật đổ nhiều như là một tổng công trình sư. Tiến bộ 
khoa học có ý nghĩa nói chung không phải là cộng thêm các sự kiện - theo 
kiểu điển các ô trong trò chơi ô chữ - mà là thay đổi bản thân cái khung. 
Khoa học về chủ yếu phát triển không bằng cách cộng mà bằng cách trừ và 
thay thế. [Chú thích: Khẩu hiệu này của triết học khoa học dương đại 
không phải là hoàn toàn mới. Vào lúc chuyển thế kỷ [1899), Ngài Michael 
Eoster đã viết: Con đường [tiến bộ của khoa học] có thể không phải lúc nào 
cũng là đường thẳng: có thể có sự đi chệch sang phía này và sang phía kia; 
các ý tưởng dường như có thể quay trở lại lần này rồi lần khác cùng một 
điểm của cái la bàn trí tuệ; nhưng ta sẽ luôn luôn thấy rằng chúng đã đạt 
tới một trình độ cao hơn - chúng đã chuyển động, không phải theo đường 


Ð Nguyên văn: "and rightly so". Theo chúng tôi, câu này không phải là "đúng là như vậy” mà là 
"như vậy là đúng". 


8 


tròn mà là đường xoắn ốc. Hơn thế nữa, khoa học không được tạo thành như 
việc xây dựng một cái nhà, bằng cách đặt viên gạch này lên viên gạch khác, 
viên gạch đã được đặt rồi thì cứ còn đấy như là nó đã được đặt cho đến lúc 
cuối cùng. Sự tăng trưởng của khoa học là sự tăng trưởng của một vật thể 
sống ...]”. 


II. LÝ THUYẾT CỦA THOMAS S. KUHN 


Công trình của Kuhn bao gồm 12 chương và thêm "Lời bạt" trong lần 
xuất bản thứ hai năm 1970, tất cả 208 trang. Chúng tôi sẽ giới thiệu công 
trình này theo 3 vấn để như sau: 


A. Sự hình thành "khoa học chuẩn" và bản chất của những nghiên 
cứu khoa học chuẩn. Các khái niệm "khuôn mâu” và "cộng đồng khoa học" 
được đưa ra như là những khái niệm then chốt để xem xét vấn để này cũng 
như các vấn dề khác có liên quan. 

B. Sự xuất hiện những "dị thường" không thể giải thích được bằng 
khoa học chuẩn và sự cần thiết thay đổi khuôn mẫu khi mà sự nhận biết về 
các dị thường kéo dài hơn và phát triển sâu hơn đến mức lĩnh vực dược mô 
tả như là đang trong "khủng hoàng". 

C. Những vấn để nảy sinh từ dồi hỏi thay đổi khuôn mẫu, tức là vấn 
để "cách mạng khoa học". 


A. KHOA HỌC CHUẨN, KHUÔN MẪU VÀ CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC 


1. Sự hình thành khoa học chuẩn. Các khái niệm "khuôn mẫu” và "cộng 
đồng khoa học" 


"Khoa học chuẩn" (normal seience), theo đúng phát biểu của Kuhn 
trong lần xuất bản thứ nhất của "The Strueiture” (tế. 10), là "sự nghiên cứu 
dựa một cách hiên quyết trên một hoặc một số thành tựu khoa học, những 
thành tựu mà một cộng đồng khoa học cụ thể nào đó thừa nhận trong một 
thời gian như là cung cấp nên tảng cho sự hoạt động tiếp tục của nó”. 

Những sách giáo khoa trong đó người ta trình bày những lý thuyết đã 
được chấp nhận, các ứng dụng của chúng, và so sánh các ứng dụng đó với 
kết quả quan sát và thí nghiệm tiêu biểu chính là sự trình bày các thành 
tựu họp thành khoa học chuẩn trong thời đại của chúng. Những sách giáo 


' Chúng tôi dịch "normal science” là "khoa học chuẩn”. Trong {8), Ivin đã viết như sau: "To borrow 
the terms of Thomas Kun, in a "normal” or "standard” science with a clear paradigm,...". 


khoa như vậy đã trở thành một hiện tượng quen thuộc từ đầu thế kỷ XIX. 
Trước đó, những tác phẩm được xem là kinh điển như 'Physica" của 
Aristotle, "A/magest” của Ptolemy, "Principd" và "Optiebs" của Newton, 
"Electricldy" của Eranklin, "Chemistry" của Lavoisier, “Geology" của Lyoll, 
v.v... đã giữ vai trò tương tự. Chúng có hai đặc tính eø bản sau đây: 


1 Thành tựu được giới thiệu là "chưa từng có" ở mức độ nào đó để có 
thể lôi cuốn được một nhóm trung kiên theo nó và từ bỏ những cách hoạt 
động khoa học khác dang cạnh tranh; 


11) Thành tựu là "cồn bỏ ngỏ" ở mức độ nào đó để dành mọi loại vấn đề 
cho một nhóm được xác định lại (redefined group) giải quyết. 


Những thành tựu có dủ hai đặc tính trên, theo Kuhn, sẽ gọi là 
"khuôn mẫu”. Sự học tập khuôn mẫu sẽ chuẩn bị cho người học trở thành 
thành viên của một cộng đồng khoa học cụ thể mà trong đó họ sẽ làm 
việc. Những người đã cam kết sử dụng cùng những quy tắc và tiêu chuẩn 
trong hoạt động khoa học của mình là những người đã chấp nhận cùng một 
khuôn mẫu. Sự cam kết đó là điểu kiện tiên quyết của khoa học chuẩn, của 
sự hình thành và phát triển một truyền thống nghiên cứu cụ thể. 


Trong "Lời bạt" viết cho lần xuất bản thứ hai của cuốn sách, Kuhn đã 
đưa ra định nghĩa tường mình của các khái niệm "khuôn mẫu" và "cộng 
đồng khoa học" như sau ([1], tr. 176): "Một khuôn mẫu là cái mà một cộng 
đồng khoa học chia sẻ, và, đảo lại, một cộng động khoa học bao gồm những 
người chỉa sẻ một khuôn mẫu." “Ông cũng nói thêm rằng định nghĩa này 
không phải là một cái vòng luẩn quẩn: "Cức cộng đồng khoa học có thể uà 
cần được tách riêng mò không cần phải dựa từ trước uèo các khuôn mẫu; 
các bhuôn mẫu sau đó có thể được phát hiện bằng cách xem xót hÿ lưỡng sự 
hành xử của các thành oiên của một cộng đồng đã cho.” 


Hiển nhiên là có thế tồn tại loại nghiên cứu khoa học không có khuôn 
mẫu hoặc ít nhất cũng. không có khuôn mẫu thật rõ rệt và thật gắn kết. Khi 
có được một khuôn mẫu và một loại nghiên cứu riêng biệt hơn mà khuôn 
mẫu đó cho phép thì đó là dấu hiệu của sự trưởng thành trong quá trình 
phát triển của một lĩnh vực khoa học nào đó. 


Để làm thí dụ cụ thể, ta hãy xét lịch sử phát triển của quang học vật 
lý. Ngày nay, các sách giáo khoa đều dạy rằng ánh sáng là các photon, tức 
là những thực thể cơ lượng tử thể hiện một số đặc tính của sóng và một số 
đặc tính của hạt. Các nghiên cứu khoa học đều được tiến hành tương ứng 
với điều đó, nói đúng hơn, tương ứng với một phát biểu tỉnh vì và ch ặL chế 


10 


về toán học mà từ đó đã rút ra cách nói thông thường đó. Khuôn mẫu này 
đã dân dần hình thành bắt đầu từ thế kỷ XX với công trình của Phanck, 
Einstein và nhiều người khác. Trước đó, trong các sách giáo khoa, ánh sáng 
được giảng như là một loại sóng ngang, một quan niệm mà nguồn gốc của 
nó là khuôn mẫu đã hình thành từ các công trình của Young và Fresnel đầu 
thế kỷ XIX. Trước đó nữa, vào thế kỷ XVIII, khuôn mẫu của quang học vật 
lý được lấy ra từ tác phẩm "Opfiebs" của Newton trong đó ánh sáng được 
hiểu là những hạt vật chất, chứng cớ cho quan niệm này được tìm kiếm ở áp 
suất mà các hạt ánh sáng gây ra khi chúng đập vào các vật thể rắn. 


Bản chất của ánh sáng theo quan niệm hạt của Newton là cơ sở của 
khuôn mẫu đầu tiên trong lịch sử quang học vật lý. Trước đó, trong suốt 
thời gian từ thời kỳ Cổ đại cho đến cuối thế ký XVII, không có một quan 
niệm duy nhất nào về bản chất của ánh sáng được chấp nhận một cách rộng 
rãi, Có nhiều trường phái cạnh tranh với nhau xung quanh vấn để này, các 
trường phái đó bắt nguồn từ các học thuyết khác nhau: Epicurus, Aristotle, 
Plato. Một trường phái coi ánh sáng như là những hạt phát ra từ các vật 
thể vật chất, một trường phái khác - đó là sự biến đổi của môi trường nằm 
giữa vật thể và mắt người quan sát, một trường phái khác nữa - ánh sáng là 
tương tác giữa môi trường và một cái gì đó từ mắt phát ra, v.v... Các trường 
phái này ở những thời điểm khác nhau đã có những đóng góp vào khối các 
khái niệm, hiện tượng và kỹ thuật mà từ dó Newton lần đầu tiên đã rút ra 
khuôn mẫu hầu như được mọi người chấp nhận cho quang học vật lý, 


Ta có thể nói gì về các nhà nghiên cứu thuộc các trường phái khác 
nhau trước Newton 9 Có thể nói tất cả họ đều là nhà khoa học. Song sự lựa 
chọn của họ về các quan sát và thí nghiệm là tương đối tự do vì không có 
một tập hợp phương pháp hay hiện tượng nào mà tất cả các nhà nghiên cứu 
về quang học vật lý đều bị buộc phải sử dụng và giải thích. Trong điểu kiện 
như vậy, khi viết một cuốn sách, tác giả của nó thường nhắm vào các thành 
viên của các trường phái khác cũng như là nhắm vào chính tự nhiên. Tình 
hình này không phải là xa lạ trong một số lĩnh vực sáng tạo ngày nay 
nhưng không còn là quen thuộc nữa trong quang học vật lý sau Newton 
cũng như một số lĩnh vực khoa học tự nhiên khác. 


Ngoại trừ những lĩnh vực như toán học và thiên văn học mà những 
khuôn mẫu vững chắc đầu tiên của chúng đã được hình thành ngay từ thời 
kỳ Cổ đại, và những ngành như sinh hóa học đã xuất hiện từ sự phân chia 
và tố hợp những chuyên ngành đã trưởng thành, quá trình hình thành các 
khuôn mẫu của quang học vật lý trình bày ở trên là điển hình về phương 


11 


điện lịch sử. Trong các lĩnh vực khác, những cái mốc đánh dấu sự hình 
thành của khuôn mẫu đầu tiên, cũng tức là sự xuất hiện của khoa học 
chuẩn, có thể kể ra như sau: nghiên cứu về chuyển động: Aristotle; tĩnh học: 
Archimedes; nhiệt: J. Black; hóa học: R. Boyle và H. Boerhaave; địa chất 
học lịch sử: J, Hutton. Trong sinh học, trừ một số bộ phận, thí đụ như 
nghiên cứu về di truyền học, những khuôn mẫu đầu tiên được chấp nhận 
một cách phổ biến là những sự kiện không xa thời kỳ của chúng ta. Trong 
khoa học xã hội, chưa rõ có một bộ phận nào đã có được những khoa học 
như vậy.” Con đường di đến một sự thoả thuận vững chắc trong khoa học 
quả là vô cùng gian khổ ! 


2. Bản chất của khoa học chuẩn 


Ta sẽ xét riêng các hoạt động thực nghiệm (thu thập sự kiện) và các 
hoạt động lý thuyết. 


a) Các hoạt động thực nghiệm 


Cụ thể là các thí nghiệm và quan sát được các nhà khoa học giới thiệu 
trong các tạp chí chuyên môn nhằm thông báo cho các bạn đồng nghiệp về 
các kết quả nghiên cứu đang tiến hành. 


Các hoạt động này có ba Liêu điểm (và không thể nhiều hơn) như sau: 
1) Thu thập những sự kiện mà khuôn mẫu đã chỉ ra là chứa đựng bản 


chất của sự vật. Những sự kiện này xứng đáng được xác định với độ chính 
xác cao hơn và trong những tình huống rộng lớn hơn. 


Thí dụ: Trong thiên văn học: vị trí và cấp sáng của các sao, chu kỳ 
thiên thực của các hành tỉnh; trong vật lý học: bước sóng và cường độ các 
vạch phổ, độ dẫn điện của các vật. liệu; trong hóa học: điểm sôi và độ axit 
của các dung dịch, v.v... 

Những công trình nghiên cứu nhằm nâng cao độ chính xác và phạm vĩ 
của các sự kiện như trên hiện đang chiếm một tỉ lệ đáng kể trong các tài 
liệu khoa học thực nghiệm và quan sát. Phục vụ mục đích này, người ta đã 
chế tạo ra những thiết bị chuyên ngành ngày càng phức tạp và tốn kém với 
sự đầu tư tài năng và thời gian ngày càng phải nhiều hơn. 


1) Thu thập những sự kiện có thể so sánh trực tiếp với các tiên đoán 


° Ủ dây đã trinh bày lại nhận định của Kuhn. Theo chúng tôi, thật là kỳ lạ, vào năm 527 trước CN, 
Thịch Ca Màu Ni dã chỉ ra một khuôn mẫu làm cơ sở cho một hướng Suy nghĩ về số phận của con 
người mà cho đến ngày nay tuyệt đối không hề thay đổi: "sinh, bệnh, lão, tử". 


12 


từ lý thuyết khuôn mẫu. Lớp các sự kiện này thường ít có giá trị tự thân 
hơn so với lớp các sự kiện trên, quy mô của nó cũng nhỏ hơn. 


Thí dụ: Các thí nghiệm kiểm tra lý thuyết tương đối rộng. 


Trên thực tế, ít có những lĩnh vực trong đó lý thuyết có thể so sánh 
trực tiếp với tự nhiên. Sự so sánh này, nếu có thể có được, thường đòi hỏi sự 
lấy gần đúng về lý thuyết và về dụng cụ, và như vậy đã giới hạn nhiều sự 
phù hợp mà chúng ta chờ đợi. Giảm bớt sự giới hạn đó hay tìm ra những 
lĩnh vực mới trong đó có thể chứng mình được sự phù hợp luôn luôn là một 
thách thức đặt ra cho những người làm thí nghiệm và quan sắt, 


1i) Thu thập những sự kiện.làm rõ lý thuyết khuôn mẫu, loại bỏ một 
số chỗ mập mờ còn tổn tại và cho phép giải quyết những vấn để mà lúc dầu 
mới chỉ được nêu lên. Lớp sự kiện này là quan trọng nhất trong số ba lớp sự 
kiện được thu thập trong khoa học chuẩn. Nó có thể chia thành những lớp 
nhỏ hơn như sau: 


- Xác định các hằng số vật lý, các đơn vị thiên văn, v.v... Điều quan 
trọng là những thí nghiệm như vậy không thể được tiến hành nếu không có 


một lý thuyết khuôn mẫu để xác định vấn để và bảo đảm là có lồi giải ổn 
định. 


- Làm rõ các định luật định lượng, thí đụ như dịnh luật hút và đấy 
giữa các điện tích của Coulomb. Ta không rõ có hay không có một khuôn 
mẫu làm tiển để cho việc phám phá ra những định luật như vậy, song, nói 
chung, có thể nói rằng có một quan hệ giữa khuôn mẫu định tính và định 
luật định lượng, và, từ Galileo trở đi, những định luật như vậy thường được 
phỏng đoán một cách đúng đắn dựa trên một khuôn mẫu từ nhiều năm 
trước khi chế tạo được thiết bị thí nghiệm. 


- Chọn ra cách thích hợp trong số những cách khả dĩ áp dụng một 
khuôn mẫu đã cho cho một lĩnh vực mới. Loại thí nghiệm như vậy màng 
tính chất thám sát và thường có vai trò trong những thời kỷ và những lĩnh 
vực mà sự quan tâm chủ yếu là khía cạnh định tính của quy luật. 

b) Các hoạt động lý thuyết 


Các hoạt động này cũng có thể chia thành ba lớp tương ứng gần dúng 
với ba tiêu diểm của các hoạt động thu thập sự kiện: 


3) Một bộ phận của các hoạt động lý thuyết chuẩn, tuy nhỏ, là sử dụng 
lý thuyết đã có để suy ra thông tin có giá trị tự tại, thí dụ như lập các lịch 
thiên văn, tính các đặc trưng của thấu kính, v.v... Các nhà khoa học thường 
cơøi đây là một loại việc nhàm chán cần chuyển cho các kỹ sư hay các kỹ 
thuật viên. 


13 


Trong khi đó, trên các trang tạp chí khoa học quan trọng, có rất nhiều 
công trình lý thuyết mà mục đích của chúng là chỉ ra một ứng dụng mới của 
khuôn mẫu hay tăng độ chính xác của một ứng dụng đã được thực hiện. Sở 
đĩ có nhu cầu về những công trình như vậy là bởi vì việc phát triển những 
điểm tiếp xúc giữa lý thuyết và tự nhiên thường đứng trước rất nhiều khó 
khăn. Chúng ta biết rằng trong "Prineipa", Newton đã suy ra nhiều hệ quả 
từ các định luật của ông, thí dụ như các định luật về chuyển động hành tỉnh 
của Kepler, hiện tượng thủy triểu, chuyển động của con lắc, công thức tốc 
độ âm thanh trong không khí, v.v... Ở trình độ khoa học lúc bấy giờ, việc 
chứng mình các hệ quả như vậy quả là một thành công kỳ diệu. Tuy nhiên, 
đo tính tổng quát của các định luật được xét, số lượng các ứng dụng mà 
Newton đã thu được không phải là nhiều, và còn là kém chính xúc s@ VỚI sự 
suy điễn của một sinh viên vật lý ngày nay, và lại chỉ nặng về cơ học thiên 
thể mà thiếu chú ý đến các vấn để của Trái Đất ! 

19) Trong các hoạt động lý thuyết cũng có vấn đề độ chính xác. Thí dụ 
như khi Newton áp dụng các định luật của ông cho chuyển động con lắc, 
ông dã phải cơi quả nặng như là một chất điểm. Đó là sự gần đúng vật lý và 
sự gần đúng đó đã giới hạn sự phù hợp giữa tiên đoán và thí nghiệm thực 
tế. Sự giới hạn này đã để lại nhiều vấn để lý thuyết hấp dẫn cho những 
người kế tục của Newton trong thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX và họ đã tạo 
ra được một số kỹ thuật toán học dầy sức mạnh cho phép giải quyết các vấn 
đề của cơ học thiên thể, thủy động học và dây rung. Một số thí dụ khác, ta 
có thể tìm thấy trong nhiệt động học, lý thuyết sóng của ánh sáng, lý thuyết 
điện từ và một số lĩnh vực khoa học khác vào thời kỳ sau khi các khuôn 
mẫu của chúng được xác lập với các định luật cơ bản là hoàn toàn dịnh 
lượng. 

11) Cuối cùng là các vấn để lý thuyết của việc làm rõ khuôn mẫu. 
Trong thời kỳ mà sự phát triển của khoa học về chủ yếu là định tính, các 
vấn để này giữ vai trò chủ đạo. Trong một số vấn để, nội dung của việc làm 
rõ là phát biểu lại, thí dụ như các công trình trong các thế kỷ XVIIH và XIX 
nhằm phát biểu lại lý thuyết cơ học của Newton dưới một đạng tương dương 
nhưng thỏa đáng hơn về lôgie và thẩm mỹ. 


Trong các lĩnh vực khác cũng có các công trình phát biểu lại khuôn 
mẫu, đa số còn gây ra một sự thay đổi đáng kể trong khuôn mẫu chứ không 
chỉ là phát biểu lại. Sự thay đối đó là kết quả của những cố gắng thực 
nghiệm làm rõ khuôn mẫu đã nói ở một mục trên. Thực tế, các vấn để về 
làm rõ khuôn mẫu đều vừa là thực nghiệm, vừa là lý thuyết. Trước khi chế 


14 


tạo ra dụng cụ do lực đẩy hay hút giữa các điện tích, Coulomb dã sử dụng lý 
thuyết điện để xác định dụng cụ đó cần phải được chế tạo như thế nào, và 
kết quả đo của ông đã dẫn đến việc hoàn thiện lý thuyết. 


€) Nói tóm lại, tất cả các nghiên cứu khoa học chuẩn, lý thuyết cũng 
như thực nghiệm, đều nằm trong ba lớp vấn đề sau đây: 

1) Xác định những sự kiện có ý nghĩa; 

1) Đối chiếu các sự kiện với lý thuyết; 

11) Làm rõ lý thuyết. 

Bên cạnh đó, cũng có thể có những vấn đề bất thường, những vấn để 
này chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt do kết quả của chính sự 
tiến triển của nghiên cứu chuẩn. Như vậy, không thể tránh được, tuyệt đại 
đa số các vấn để được nghiên cứu bởi ngay cả những nhà khoa học lỗi lạc 
nhất phải rơi vào một trong ba lớp vấn đề nói trên. Nghiên cứu trong khuôn 
mẫu không thể tiến hành theo một cách nào khác, và rời xa khuôn mẫu có 
nghĩa là thôi không làm khoa học mà khuôn mẫu đó xác định. Như sẽ nói 
trong các phần sau, sự rời xa đó có thể sẽ xảy ra, và đó là khởi dầu của 
những cuộc cách mạng khoa học. 


B. DỊ THƯỜNG VÀ KHỦNG HOẢNG, KHÁM PHÁ VÀ PHÁT MINH KHOA HỌC 


Ehoa học chuẩn như đã trình bày ở trên là một hoạt động có tính tích 
luỹ, một sự mở rộng không ngừng phạm vi và độ chính xác của kiến thức 
khoa học. Trong những thời kỳ của khoa học chuẩn, các nhà nghiên cứu 
không tìm cách kiểm chứng hay bác bỏ các giả thiết của khoa học chuẩn, và 
cũng ít bàn cãi về các khái niệm cơ bản của nó. Họ chấp nhận các khái niệm 
lý thuyết và các phương thức nghiên cứu xác định khuôn mẫu đang thống 
trị, coi là hợp pháp dù không phát biểu điểu đó một cách tường minh. Đó là 
hình ảnh phổ biến nhất của hoạt động khoa học. Đó cũng là những thời kỳ 
quan trọng của sự tiến bộ của kiến thức, 


Do bản chất của nó, khoa học chuẩn không đi tìm những cái mới lạ 
(novelties)U, về sự kiện cũng như về lý thuyết, và nếu như nó thành công 
thì những cái tưởng như là mới lạ cuối cùng sẽ không tồn tại. 

Trên thực tế, trong nghiên cứu khoa học, sẽ có những hiện Lượng mới 
được phát hiện và những lý thuyết mới được đề xuất. Những hiện tượng mới 


* Sẽ giải thích ở dưới. 


và lý thuyết mới đó sẽ là "mới lạ" nếu như nó không thể bao hàm được trong 
khuôn mẫu dang sử đụng mà đồi hỏi phải thay đổi khuôn mẫu dó. Dưới đây 
chúng ta sẽ xem xét vấn để này, trước hết là những cái mới lạ về sự kiện, 
tức là những &hám phá (discoveries), sau đến những cái mới lạ về lý thuyết, 
tức là những phát mình (nventions)Ð. 


1. Dị thường và sự xuất hiện các khám phá khoa học 


Khám phá khoa học bắt đầu với việc nhận ra đ; /hường, nghĩa là thừa 
nhận rằng trong tự nhiên có một cái gì đó ví phạm những điểu được chờ dợi 
dựa trên khuôn mẫu của khoa học chuẩn. 'TTiếp tục sự thừa nhận đó là miột 
quá trình thám sát lĩnh vực của dị thường với quy mô lớn bé khác nhau tùy 
từng trường hợp. Quá trình đó chỉ kết thúc khi nào khuôn mẫu đã được điểu 
chỉnh để cái đị thường trở thành cái được chờ đợi. 


[Lấy thí dụ việc khám phá rä oxy. Joseph Priestley, một nhà khoa học 
người Ảnh, sau một quá trình đài nghiên cứu về "không khí" phát ra từ một 
số chất rắn, vào năm 1774 đã cho rằng chất khí thu được từ oxyt thủy ngân 
đỏ nung nóng là oxyt nitở, và năm 1775, sau một số thử nghiệm, là không 
khí thông thường với lượng nhiên tố (chất được giả thiết là tổn tại để giải 
thích sự cháy) ít hơn. Sau Priestley ít lâu, năm 1775, nhà hóa học người 
Pháp Antoine Laurent Lavoisier đã báo cáo rằng chất khí thu được khi 
nung nóng oxyt thủy ngân đỏ là không khí hoàn toàn không có thay đổi gì 
trừ một điểu là tỉnh khiết hơn và dễ hít thở hơn. Năm 1777, có thể là dựa 
trên nhận xét lần thứ hai của Iriestley, Lavoisier đã kết luận rằng chất khí 
thụ được là một loại riêng, một trong hai thành phần chính của khí quyển, 
điểu này chưa bao giờ Iriestley thừa nhận. 

Câu hỏi có thể đặt ra là: Ai là người đã khám phá ra oxy, Priestley 
hay Izavotsier ? Sự phân tích vấn đề này khá đài đồng và kết luận mà chúng 
ta cần rút ra trước hết phải là: khám phá ra một hiện Lượng mới là một sự 
kiện phức tạp, một sự kiện bao gồm vừa phải là một cái gì đó vừa phải là cái 
đó là cái gì. Nói cách khác, quan sát và hình thành khái niệm 
(conceptualization), sự kiện và sự đồng hóa vào lý thuyết, là hai phương 
điện gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành khám phá; khám phá do vậy là 


Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ như trong công trình của Kuhn. Sự phân biệt " 'khảm phá” với 
"phát minh”, theo chính tác giả, là có tính chất nhân tạo. Trong tiếng Việt, chỉ nói về mặt thuật 
ngữ, đã từ lâu và cho đến nay, người ta vẫn quen gọi “invention" là "phát mình", đôi khi là " sáng 
chế”, từ sau này thường dùng để chỉ những sản phẩm tiêu dùng như bóng đèn điện, máy hát .. 
không nói những quy định riêng trong các văn bản về sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay. 


16 


một quá trình và cần phải có thời gian. 


Tiếp theo là vấn để khám phá có dẫn đến sự thay đổi khuôn mẫu hay 
không ? Khó có thể trả lời câu hỏi này một cách tổng quát nhưng trong thí 
dụ trên, ta có thể dưa ra sự khẳng định. Cái đáng nói nhiều hơn trong công 
trình năm 1777 của Lavoisier không phải là việc khám phá ra oxy mà là lý 
thuyết oxy của sự cháy. Lý thuyết này là cơ sở để phát biểu lại hóa học ở 
quy mô rất rộng lớn đến mức là người ta đã gọi nó là cuộc cách mạng hóa 
học. Để thấy rõ hơn công lao của Lavoisier, chúng ta lưu ý rằng từ lâu trước 
khi có đóng góp vào việc tìm ra chất khí mới, ông đã tin rằng có cái gì sai đó 
trong lý thuyết nhiên tố và các vật cháy có hấp thụ một phần nào đó của khí 
quyển. Công trình về oxy đã làm cái việc là nói cho Lavoisier biết cái điều 
mà ông đã chuẩn bị để khám phá - bản chất của chất mà sự cháy lấy nó di 
từ khí quyển. Lavoisier đã nhìn thấy ở những thí nghiệm như các thí 
nghiệm của PriesUey cái chất khí mà Priestley tự mình không thể thấy 
được. Nói cách khác, cái chính của Priestley là ông đã không thấy sự cần 
thiết xem lại khuôn mẫu để nhìn thấy cái mà Lavoisier đã nhìn thấy, 

Nhìn chung, có thể nêu các đặc điểm của một khám phá như sau: 

- Nhận thấy có đị thường; 


- Dần dần và đồng thời thừa nhận dị thường cả về mặt quan sát cũng 
như về mặt khái niệm; 

- Thay đổi các phạm trù và các phương thức khuôn mẫu, thường có sự 
chống đối kèm theo. 


Ngoài ra, ta lưu ý rằng khoa học chuẩn, mặc đầu không có ý định đi 
tìm những cái mới lạ và có xu hướng lúc đầu là khử bỏ chúng, lại là có hiệu 
quả trong việc làm chúng xuất hiện. Trong sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực 
khoa học nào thì khuôn mẫu đầu tiên được chấp nhận cũng thường được 
xem là hoàn toàn có kết quả đối với hầu hết các quan sát và thí nghiệm có 
thể thực hiện được một cách dễ đàng đối với những người làm việc trong 
lĩnh vực khoa học đó. Sau đó, tiếp tục sự phát triển của lĩnh vực khoa học 
được xét, đã xuất hiện sự cần thiết chế tạo những thiết bị tỉnh vi hơn, việc 
phát triển những từ ngữ và kỹ năng chuyên sâu hơn, và việc làm cho tỉnh tế 
hơn những khái niệm mà lúc đầu gần gũi hơn với lý trí bình thường. Quá 
trình chuyên nghiệp hóa đó một mặt dẫn đến sự giới hạn quan điểm của 
nhà khoa học và sự chống lại sự thay đổi khuôn mẫu, khoa học đo đó sẽ mỗi 
ngày một khô cứng hơn; mặt khác, trong những lĩnh vực mà khuôn mẫu thu 
hút sự chú ý của những nhóm nghiên cứu, nó dẫn đến sự chỉ tiết hóa thông 


17 


tin và sự chính xác hóa sự phù hợp giữa quan sắt và lý thuyết mà không thể 
thực hiện được theo một cách nào khác. 


2. Khủng hoảng và sự xuất hiện các lý thuyết khoa học 


Các khám phá khoa học, như đã nói ở trên, hoặc là gây ra hoặc là góp 
phần vào sự thay đổi của khuôn mẫu. Sự thay đổi này vừa có tính phá hủy 
vừa có tính xây dựng. Sau khi khám phá đã được đểng hoá, các nhà khoa 
học có thể xem xét các hiện tượng tự nhiên trên một phạm vì rộng hơn hoặc, 
đối với những hiện tượng đã biết, với dộ chính xác cao hơn. Điều này chỉ đạt 
được bằng cách từ bỏ một số điều được tin tưởng hay một số phương thức 
tiêu chuẩn đã có từ trước và bằng cách thay thế một số thành phần của 
khuôn mẫu trước đây bằng một số thành phần khác. 


Các khám phá không phải là nguồn duy nhất của sự thay đổi khuôn 
mẫu. Còn có một loại nguồn khác rộng lớn hơn mà chúng ta sẽ xét ngay sau 
đây: sự phát minh ra các lý thuyết. 


Nếu như sự nhận ra dị thường dẫn đến khám phá thì để đi đến phát 
mình, quá trình cũng có một tiển để tương tự nhưng sâu xa hơn. Ở đây, nói 
chung, việc nhận ra dị thường kéo dài hơn và phát triển sâu hơn đến mức là 
lĩnh vực chịu tác động của nó, một cách thích hợp, cần được mô tả như là 
trong một cuộc khủng hoảng đang phát triển. Vì sự xuất hiện của lý thuyết 
mới đời hỏi sự phá hủy khuôn mẫu ở quy mô lớn hơn và sự địch chuyển các 
vấn để và các kỹ thuật của khoa học chuẩn ở mức độ cao hơn cho nên đi 
trước nó, nói chung phải là cả một thời kỳ mà sự chuyên nghiệp trở thành 
không còn là an toàn nữa, Sự không an toàn đã nảy sinh là bởi vì khoa học 
chuẩn đã thất bại khi tìm cách giải quyết các vấn để đặt ra mà nó nghĩ là 
phải giải quyết được và tình trạng này đã tổn tại một cách dai dẳng. 


Để làm thí dụ, ta hãy xét việc phát minh ra lý thuyết tương đối từ 
cuộc khủng hoảng trong vật lý học cuối thế kỷ XIX. Một trong những nguồn 
gốc của cuộc khủng hoảng này là việc phê phán vào cuối thế kỷ XVII quan 
điểm của Newton về không gian tuyệt đối, chủ yếu do Leibniz tiến hành. 
Những người phê phán Newton đã gần như chỉ ra rằng vị trí tuyệt đối và 
chuyển động tuyệt đối là không có chức năng gì trong hệ thống Newton, và 
cần phải có một quan điểm hoàn toàn tương đối về không gian và chuyển 
động. Song sự phê phán của họ chỉ thuần tuý là lôgic, Họ không nghĩ đến 
những quan sát hệ quả của sự chuyển sang hệ thống tương đối. Kết quả là 
quan điểm của họ đã đi vào sự quên lãng vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 


18 


XVIII và chỉ sống lại vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XIX khi 
chúng được nhìn nhận trong một quan hệ với thực tiễn vật lý khác trước. 


Các vấn đề kỹ thuật có liên quan với triết học tương đối về không gian 
bắt đầu đi vào khoa học chuẩn khi người ta chấp nhận lý thuyết sóng của 
ánh sáng vào khoảng năm 18lõ mặc dầu chúng chưa gây ra một cuộc 
khủng hoảng nào cho đến những năm 90 của thế kỷ XIX. Nếu ánh sáng là 
chuyển động sóng lan truyền trong ête cơ học theo các định luật của 
Newton thì các quan sát thiên văn cũng như thí nghiệm trên Trái Đất phải 
phát hiện ra sự kéo theo ête. Nhiều thiết. bị đặc biệt đã được chế tạo nhằm 
xem xét vấn để này song người ta không quan sát thấy có sự kéo theo nào 
và vấn để đã được chuyển từ các nhà thực nghiệm sang các nhà lý thuyết. 
Trong thời gian vào quãng giữa thế kỷ XIX, A. J. Fresnel, G. G. Stokes và 
một số người khác đã đưa ra nhiều lập luận về lý thuyết ête để giải thích 
việc không quan sát thấy có hiện tượng kéo theo. Mỗi kiểu lập luận đưa ra 
một giả định về phần ête bị kéo theo vật chuyển động đủ để có thể giải thích 
được các kết quả quan sát và thí nghiệm, kể cả thí nghiệm nổi tiếng 
Michelson-Morley. 


Tình hình đã lại thay đổi khi người ta dân dẫn công nhận lý thuyết 
diện từ của J. C. Maxwell vào hai thập kỷ cuối của thế kỷ XIX. Maxwell là 
người theo trường phái của Newton, ông tin rằng ánh sáng và hiện tượng 
điện từ nói chung là do ở sự dịch chuyển các hạt của ête cơ học. Song lập 
luận của ông đã phải chuyển từ cách này sang cách khác. Tìm ra một lập 
luận thích hợp rõ ràng là một thách đố lớn đặt ra cho Maxwell cũng như 
những người kế tục của ông. Lý thuyết của Maxwell cuối cùng đã dẫn đến 
sự khủng hoảng của khuôn mẫu mà từ đó nó đã nẩy sinh. Cuộc khủng 
hoảng là gay gắt nhất ở vấn đề chuyển động đối với ête. 

Lập luận của Maxwell về diễn biến điện từ của các vật thể chuyển 
động không nói đến sự cần của ête, và việc đưa sự cần đó vào trong lý 
thuyết của ông đã tỏ ra là rất khó thực hiện. Kết quả là những quan sát 
được tiến hành lúc đầu nhằm phát hiện sự kéo theo ête đã trở thành dị 
thường. Do đó sau năm 1890 người ta đã cố gắng về thực nghiệm cũng như 
về lý thuyết tìm cách phát hiện chuyển động đối với ête và đưa sự cản của 
ête vào trong lý thuyết của Maxwell. Cố gắng đầu đã không thành công, còn 
cố gắng sau đã có một số khởi dầu tổ ra có hứa hẹn, đặc biệt là các lập luận 
của H, A. Lorentz và G. F. Fitzgerald, nhưng rồi từ đó lại nẩy sinh những 
khó khăn khác. Trong hoàn cảnh lịch sử như vậy, vào năm 1905, lý thuyết 


19 


tương đối hẹp của Einstein đã ra đời, 


Thí dụ trên cũng như nhiều thí dụ khác cho thấy rằng một lý thuyết 
mới lạ chỉ xuất hiện sau một thất bại nặng nể trong hoạt động giải quyết 
vấn để theo khoa học chuẩn. Lý thuyết mới là một sự đáp ứng trực tiếp đối 
với khủng hoảng. 


Có một vấn đề đáng được nhắc đến ở đây. Đó là việc Aristarchus vào 
thế kỷ III trước CN đã đưa ra hệ nhật tâm song không được mọi người chú 
ý. Có ý kiến cho rằng nếu như khoa học Hy Lạp ít suy diễn hơn và ít bị đè 
nặng hơn bởi các giáo điều thì hệ nhật tâm đã được phát triển từ 18 thế kỷ 
trước Copernicus. Nói như vậy là đã quên mất hoàn cảnh lịch sử của phát 
mình. Vào thời kỳ của Aristarchus và rất lâu sau đó, hệ địa tâm tỏ ra rất 
hợp lý trong khi hệ nhật tâm thiếu những cơ số cẦn thiết để có thể đứng 
vững." 


Khủng hoàng là điều kiện tiên quyết để có những lý thuyết mới xuất 
hiện. Tuy nhiên, các nhà khoa học không phải ngay từ đầu đã có thể từ bỏ 
cải khuôn mẫu đã đưa họ tới khủng hoảng. Một lý thuyết chỉ bị tuyên bố là 
không đúng khi có một lý thuyết khác có thể £hay thế nó. Quyết định Lừ bỏ 
một khuôn mẫu luôn luôn đi liển với quyết định chấp nhận một khuôn mẫu 
khác, vì nếu từ bỏ một khuôn mẫu mà không có khuôn mẫu khác thay thế 
thì điều đó có nghĩa là đã từ bỏ khoa học. : 


Trong những thời kỳ mà khủng hoảng đã được thừa nhận là tổn tại, 
các nhà khoa học có xu hướng quay sang các phân tích triết học, xem đó 
như là cách để tìm ra căn nguyên của những bí ẩn trong lĩnh vực đang 
nghiên cứu, tuy rằng có thể là nói chung họ không muốn trở thành nhà triết 
học. Không phải là vô cớ mà sự xuất hiện vật lý học Newton vào thế kỷ XVII 
và lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử vào thế kỷ XX lại được đi trước và 
đồng hành bởi những phân tích triết học cơ bản về truyền thống nghiên cứu 
đương thời. 

Trên đây là một trong nhiều triệu chứng của sự quá độ từ nghiên cứu 
chuẩn sang nghiên cứu bất thường, từ khuôn mẫu đã từng là cơ sở của 
nghiên cứu khoa học sang một khuôn mẫu mới. Đó là sự kiện được gọi là 
"cách mạng khoa học" mà sau đây chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn. 


Cho đến Copernicus, khi định luật quản tính của Galileo và lý thuyết hấp dẫn của Newton chưa 
được khám phá, lý thuyết hệ nhật tâm vẫn chưa thể hoàn toàn chiến thắng, vì nó còn đứng trước 
hai câu hỏi chưa thể trả lời được: a) Nếu Trái Đất quay thì vì sao mọi vật trên Trải Đất lại không 
tung lên ?; b) Nếu Trải Đất quay quanh Mặt Trời thì cái gì giữ cho nó lở lửng trong không gian ? 


20 


C. CÁCH MẠNG KHOA HỌC 


1. Bản chất của cách mạng khoa học 


Cách mạng khoa học là một giai đoạn phát triển không tích lũy 
trong đó một khuôn mẫu cũ được thay thế toàn bộ hay một phần bằng một 
khuôn mẫu mới không tương hợp. 


Tương tự như cách mạng chính trị được khởi đầu bởi sự nhận thức 
ngày càng rõ rệt hơn là thể chế đang tổn tại không còn là thích hợp để đáp 
ứng các vấn để đặt ra bởi một môi trường mà một phần là do chính thể chế 
đó tạo ra, cách mạng khoa học đã nẩy sinh từ sự nhận thức rằng khuôn 
mẫu đang tổn tại không còn hoạt động một cách thích hợp trong việc thám 
sát một khía cạnh của tự nhiên mà bản thân khuôn mẫu trước đó đã dẫn 
đến, 


Chúng ta cũng lưu ý rằng không phải chỉ những thay đổi khuôn mẫu 
như những thay đổi mà Copernieus hay Lavoisier đã gây ra mà cả những 
thay đổi nhỏ hơn nhiều như việc khám phá ra tỉa X cũng sẽ được xem là 
cách mạng khoa học. Cách mạng khoa học chỉ cần là "cách mạng" đối với 
những người mà các khuôn mẫu của họ bị tác động bởi cách mạng: đối với 
những người ngoài cuộc, cuộc cách mạng đó dường như chỉ là một bộ phận 
bình thường trong quá trình phát triển của khoa học. Các nhà thiên văn học 
chẳng hạn có thể chấp nhận tia X chỉ như là một sự bổ sung cho kiến thức 
của họ vì khuôn mẫu của họ không bị tác động bởi việc khám phá ra bức xạ 
mới. Nhưng đối với những người như Lord Kelvin, W. Crookes và W. K. 
Roentgen mà lĩnh vực nghiên cứu của họ là lý thuyết bức xạ thì sự xuất 
hiện của tia X lại là một sự vi phạm khuôn mẫu vì nó tạo ra một khuôn 
mẫu khác. 


Còn một điểm tương tự nữa sâu sắc hơn giữa cách mạng chính trị và 
cách mạng khoa học. 


Cách mạng chính trị nhằm- vào việc thay đổi thể chế chính trị theo 
cách mà thể chế đó ngăn cấm. Để có thể thành công, cách mạng chính trị 
cần phải thủ tiêu một phần nào đó trong tập hợp thể chế để những thể chế 
khác có thể hình thành và phát triển. Lúc đầu khủng hoảng làm cho các thể 
chế chính trị bị yếu đi và số người xa lánh cuộc sống chính trị tăng lên. Sau 
đó khủng hoàng trầm trọng hơn và có nhiều cá nhân hơn đứng lên cam kết 
về một để xuất cụ thể xây dựng lại xã hội trong một khung thể chế mới. Đến 
lúc này thì xã hội chia thành các phe đẳng cạnh tranh nhau, một phe tìm 


21 


cách bảo vệ tập hợp thể chế cũ, phe kia muốn thiết lập những thể chế mới, 
Khi sự phân cực đã xảy ra thì việc trông cậy vào chính trị không còn nữa, 
các phe đảng sẽ dùng đến các kỹ thuật thuyết phục quần chúng và thường 
là cá sức mạnh nữa. Mặc dầu cách mạng có một vai trò sống còn đối với sự 
phát triển các thể chế chính trị, vai trò này lại phụ thuộc phần nào vào 
những biến cố ngoài chính trị và ngoài thể chế. 


Giống như việc lựa chọn các thể chế chính trị cạnh tranh nhau, việc 
tựa chọn các khuôn mẫu cạnh tranh nhau là sự lựa chọn những kiểu không 
tương hợp trong cuộc sống cộng đồng. Do đặc tính này, việc lựa chọn không 
thể được xác định chỉ bằng những cách đánh giá mang đặc tính khoa học 
chuẩn vì những cách đánh giá đó ít nhiều phụ thuộc vào một khuôn ›uẫu cụ 
thể mà khuôn mẫu này thì lại là đối tượng của sự lựa chọn. Lựa chọn khuôn 
mẫu do đó không thể tránh được là một cái oòng tròn: mỗi nhóm dùng 
khuôn mẫu của mình để bảo vệ khuôn mẫu của mình ! Để ra khỏi cái vòng 
tròn đó, các nhóm buộc phải tìm cách /Öuyết phục những người khác về sự 
đúng đắn của khuôn mẫu của mình và, cuối cùng, khuôn mẫu sẽ dược 
lựa chọn theo sự tán thành của cộng đồng khoa học, ngoài ra không 
có một tiêu chuẩn nào cao hơn thế. Như vậy, để thấy được vì sao uấn đề lựa 
chọn khuôn mẫu không bao giờ được xúc định một cách duy nhất bằng lôgie 
bà thí nghiệm, chúng ta cần phải xem xét bản chất của sự khác nhau giữa 
những người bảo vệ khuôn mẫu truyền thống và những người kế tục cách 
mang của khuôn mẫu đó. 


Sự cạnh tranh giữa các hệ thống thiên văn Ptolemy và Copernieus từ 
nửa cuối thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XVII là một trong nhiều thí dụ cho 
thấy vai trò của nhân tố "cộng đồng" bên cạnh các nhân tố "duy lý” và "thực 
nghiệm" trong việc từ bỏ khuôn mẫu cũ trong lịch sử phát triển của khoa 
học. Vấn để cần xem xét kỹ hơn là mức độ tác động của nhân tố "cộng đẳng" 
là như thế nào. 


2. Tính tất yếu của cách mạng khoa học 


Sự phát triển của khoa học (tìm ra những cái mới lạ) theo cách hoàn 
toàn tích lũy là khó có thể xảy ra về nguyên tắc. Một khám phá mới - một 
cái mới không được dự kiến - chỉ xuất hiện nếu như những dự kiến của nhà 
khoa học về tự nhiên và các dụng cụ của ông ta được chứng tỏ là không còn 
đúng nữa. Và tầm quan trọng của khám phá thường là tỉ lệ với phạm vi và 
mức độ “ngoan cố" của đị thường báo hiệu khám phá đó. Sau đó, đương 
nhiên, sẽ có sự xung đột giữa khuôn mẫu đã phát hiện ra dị thường và 


32 


khuôn mẫu mà sau này sẽ làm cho đị thường trở thành có tính quy luật, 
Ngoài cách đó ra, không có một cách thật sự nào khác mà theo đó khám phá 
sẽ được tạo ra. 

Đối với các phát minh - sự ra đời của các lý thuyết: mới -, lập luận 
cũng tương tự như trên và còn rõ ràng hơn. Các lý thuyết mới có kết quả 
một khi ra đời sẽ cho phép dưa ra những tiên đoán khác với các Liên đoán 
suy ra từ các lý thuyết trước nó. Sẽ không có sự khác nhau đó nếu các tiên 
đoán theo lý thuyết mới và theo lý thuyết cũ là tương hợp với nhau về lôgic. 
Tiên đoán mới sẽ bác bỏ tiên đoán cũ. 

Sự khác nhau giữa các khuôn mẫu nối tiếp nhau vừa là tất yếu vừa 
là không thể dung hòa được. Sự khác nhau đó có thể là sự khác nhau về 
nội dụng, thí dụ như là hạt đối với ánh sáng trong khuôn mẫu này và là 
sóng trong khuôn mẫu thay thế nó. Sự khác nhau đó lại có thể là sự khác 
nhau về Èšoø học đã tạo ra khuôn mẫu. Đó là vì khuôn mẫu là nguồn của 
các phương pháp mà cộng đồng khoa học đã chấp nhận vào một thời kỳ nào 
đó, việc thay đổi khuôn mẫu do đó thường dẫn đến việc xác định lại khoa 
học tương ứng với nó. Từ đây một số vấn để trước kia coi như không tổn tại 
hoặc tầm thường có thể trỏ thành có ý nghĩa khoa học đáng kể. Các tiêu 
chuẩn để phân biệt một giải pháp khoa học thực sự với sự suy đoán siêu 
hình hay trò chơi toán học cũng có thể thay đổi. Truyển thống khoa học 
chuẩn hình thành từ một cuộc cách mạng khoa học không chỉ là không 
tương hợp mà còn thường là vô tước? với truyền thống trước đó. 


Học tập một khuôn mẫu, người ta nắm được lý thuyết, các phương 
pháp và các tiêu chuẩn, thường là hòa trộn với nhau không thể tách rời; do 
đó khi thay đổi khuôn mẫu sẽ xảy ra sự thay đổi eác tiêu chí xác định tính 
hợp pháp của các vấn để cũng như các giải pháp dề xuất. Như vậy chúng ta 
rõ thêm điều đã nói trong mục trước là không thể giải quyết được các vấn đề 
nấy sinh từ việc lựa chọn các khuôn mẫu cạnh tranh nhau căn cứ vào các 
tiêu chí của khoa học chuẩn. 


1 Trong Chương XI| cuốn sách của ông, Kuhn đã trình bảy chỉ tiết về khái niệm này. Có những ý 
kiến tranh cãi xung quanh lý thuyết về tính vô ước của các khuôn mẫu kế tiếp nhau của Kuhn và 
người cùng chía sẻ với ông về quan niệm này là Paul Feyerabend. Đây là một vấn đề rất tinh tế, 
chúng tôi chưa thể đề cập trong bài này. Một công trình có thể tham khảo là [9j. Để đơn giản, ta 
có thể hiểu "võ ước" như là đồng nghĩa với “không tương hợp" hay "cạnh tranh nhau" (xem [6], tr. 
63). 


23 


3. Cách mạng khoa học: sự thay đổi cái nhìn về thế giới 


Sự thay đổi khuôn mẫu, như vừa nói, có thể dẫn đến sự thay đổi - sự 
xác định lại - của khoa học đã tạo ra khuôn mẫu đó. Mặt khác, sự thay đổi 
của khuôn mẫu còn dẫn đến sự thay đổi của /hế giới mà các nhà nghiên cứu 
đã "nhìn" nó vì "vị trí" nhìn đã thay đổi. Nói cách khác, sau cách mạng khoa 
học, nhà khoa học đứng trước một thế giới khác. 


Nhiều người có thể nghĩ rằng những gì thay đổi đối với một khuôn 
mẫu có thể chỉ là sự thay đổi cách giải thích của nhà khoa học đối với các 
quan sát mà những quan sát này thì đã được cố định bởi bản chất của môi 
trường và các dụng eụ dùng để nhận biết đối tượng. Priestley và Lavoisier 
đều nhìn thấy oxy nhưng họ giải thích khác nhau về các quan sát của họ. 
Aristotle và Galileo cùng quan sắt các con lắc nhưng khác nhau về cách giải 
thích cái mà hai ông đã nhìn thấy. Quan điểm này có cái đúng của nó song 
điều quan trọng là cần thấy vằng các cách giải thích đều dựa trên một 
khuôn mẫu đã được giả định từ trước. Chúng là những phần của khoa học 
chuẩn - những hoạt động mà nội dung là đi sâu vào chỉ tiết, mở rộng ra và 
làm rõ thêm một khuôn mẫu đã có. Giải thích chính là làm rõ khuôn mẫu 
song chỉ có thể là làm rõ khuôn mẫu chứ không thể "sửa lại" khuôn mẫu. 
Các khuôn mẫu là không thể sửa được bằng khoa học chuẩn. Khoa học 
chuẩn cuối cùng chỉ có thể dẫn đến thừa nhận các dị thường và khủng 
hoảng. Các đị thường và khủng hoảng sẽ kết thúc song không phải bằng 
giải thích mà bằng một biến cố tương đối bất ngờ, một "chớp sáng trực giác” 
nào đó. 


Nhà khoa học và cả những người khác đều hiểu biết về thế giới không 
phải theo từng phần của nó mà là trên toàn bộ. Sự thay đổi sự hiểu biết về 
thế giới khi thay đối khuôn mẫu là sự thay đổi trên toàn bộ. Những người 

"sống và làm việc” theo khuôn mẫu Copernicus chẳng hạn, khi từ bỏ sự hiểu 
biết trước đó về Mặt Trời thì đồng thời cũng từ bỏ cái nhìn cũ về tất cả các 
thiên thể và về thế giới. 


4, Sự tiến bộ của khoa học 


Chúng ta đã nói đến sự phát triển của khoa học như là một quá trình 
bao gồm sự thay đổi một khuôn mẫu này bằng một khuôn mẫu khác nhằm 
loại bỏ những đị thường không thể khử bỏ được trong khuôn mẫu cũ. Vấn 
để cần tiếp Lục được bàn cãi là: Sự phát triển đó có phải là tiến bộ - một sự 
tết hơn lên - hay chỉ là sự thay đổi ? Trong thời kỳ của khoa học chuẩn, các 
kết quả đạt được khi giải quyết các vấn để được xác định bởi khuôn mẫu đã 


24 


chấp nhận rõ ràng là một. sự tiến bộ. Ở đây không có vấn để gì phải bàn cãi. 
Vấn đề lớn là cách mạng khoa học một khi được thực hiện có phải là một sự 
tiến bộ hay không ? Sự thừa nhận nhân tế "cộng đồng" trong việc lựa chọn 
khuôn mẫu như đã nói ở trên cho phép ta đưa ra câu trả lời khẳng định cho 
vấn để này. 


"Cộng dồng" chúng ta nói ở đây là "cộng đồng khoa họe" - một nhóm 
khoa học chuyên nghiệp với những đặc diểm của nó. Nhà khoa học, thành 
viên của nhóm, hiển nhiên quan tâm giải quyết các vấn để về sự điển biến 
của tự nhiên. Anh ta có thể quan tâm đến tự nhiên trên quy mô tổng thể, 
song những vấn để mà anh ta nghiên cứu phải là những vấn đề về chỉ tiết. 
Điều quan trọng hơn là những lời giải thỏa mãn anh ta không thể chỉ có 
tính chất cá nhân mà còn phải được chấp nhận bởi nhiều người khác, những 
người này không thể được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ xã hội mà phải 
là những người ngang hàng uề nghề nghiệp với nhà khoa học trong một cộng 
đồng xác định. Có một quy tắc rất mạnh mẽ của cuộc sống khoa học không 
được viết ra là: cấm không được yêu cầu sự ủng hộ của những người đứng 
đầu nhà nước hay của quần chúng nhân dân về phương điện nội dung khoa 
học. Các thành viên của một cộng dồng như vậy, do vừa là những cá nhân 
vừa là những người cùng chia sẻ kết quả đào tạo và kinh nghiệm, phải là 
những người sở hữu duy nhất về các quy tắc của trò chơi hoặc một số ed sở 
tương đương về đánh giá không mập mờ. Nếu có ai nghỉ ngờ những cơ sở để 
đánh giá của những người như vậy thì điều đó có nghĩa là họ đã cho rằng có 
tổn tại những tiêu chuẩn không tương hợp về thành tựu khoa học. Sự “cho 
rằng" này không thể tránh được dẫn đến vấn đề chân lý trong khoa học có 
phải chỉ có một hay không. 


Những đạc điểm trên đây của cộng đồng khoa học đã được rút ra từ 
thực tiễn của khoa học chuẩn, song cũng đã tính đến nhiều đặc điểm của sự 
ứng phó của cộng đồng trong cách mạng khoa học và đặc biệt là trong tranh 
cãi về khuôn mẫu. Một cộng đồng với những đặc điểm như vậy chắc chắn 
phải thấy rằng thay đổi khuôn mẫu là tiến bộ. 


Một vấn để cần xét thêm: Sự tiến bộ của khoa học, mà bây giờ chúng 
ta hiểu là sự thay đổi khuôn mẫu, phải chăng sẽ đưa chúng ta ngày càng 
gần hơn đến chân lý ? Trong tác phẩm của Kuhn, câu trả lời không phải là 
khẳng định. Theo ông, "quá trình phát triển" như đã mô tả "là một quá 
trình tiến hóa từ những cái bất đâu nguyên thủy - một quá trình mà các 
giải đoạn nối tiếp nhau được đặc trưng bằng sự hiểu biết ngày càng chỉ tiết 
hơn và tỉnh ví hơn về tự nhiên. Nhưng không một điều gì đã nói hay sẽ nói 


25 


là làm cho nó trở thành một quá trình tiến hóa tiến đến một cái gì đó". Ông 
cũng nói thêm rằng quan niệm của ông về sự tiến hóa của các tư tưởng của 
khoa học tương tự như sự tiến hóa của các sinh vật trong lý thuyết của 
Darwin: chọn lọc tự nhiên do cạnh tranh giữa các sinh vật để sống còn có 
thể đã tạo ra con người; quan niệm này trái với lý thuyết tiền Darwin theo 
đó tiến hóa là một quá trình được hướng theo một mục tiêu. Giải quyết các 
cuộc cách mạng khoa bọc là, qua xung đột trong cộng đồng khoa học, lựa 
chọn cách phù hợp nhất để làm khoa học trong tương lai. Kết quả của một 
chuỗi những chọn lọc cách mạng như vậy, được ngăn cách bởi những thời kỳ 
của nghiên cứu chuẩn, là một tập hợp các công cụ được thích nghị hóa một 
cách kỳ diệu mà chúng ta gọi là kiến thức khoa học hiện đại, Các giai đoạn 
nối tiếp nhau trong quá trình phát triển đó được dánh đấu bằng sự gia tăng 
mức độ làm rõ và chuyên môn hóa. Và toàn bộ quá trình có thể xảy ra mà 
không cần phải có một mục tiêu được đặt ra, một chân lý khoa học cố định 
thường trực. Điều sau này còn cần phải bàn cãi nhưng đó là cả một lĩnh vực 
rộng lớn vượt ra ngoài phạm vì của bài này. 


TÓM TÁT 
Theo cách trình bày của Kuhn, chúng ta có bức tranh sau đây về sự 
tiến hóa của khoa học: 


1. Bắt dầu là sự hình thành khoa học chuẩn, là sự nghiên cứu 
dựa một cách kiên guyết trên một hoặc một số thành tựu khoa học mà 
một cộng đồng khoa học nào đó thừa nhận trong một thời gian như là 
nền tảng của sự hoạt động tiếp tục của cộng dồng. 


2. Các thành tựu mà sự nghiên cứu khoa học chuẩn dựa vào đó có 
hai đặc tính cơ bản: a) Rất đáng bể để có thể lôi cuốn một nhóm nghiên 
cứu theo nó và từ bỏ những hoạt động khoa học khác, và b) Còn có những 
| uấn đề để phát triển cho nhóm nghiền cứu theo nó. Những thành tựu có 
đủ hai đặc tính như vậy sẽ gọi là khuôn mẫu. 


3. Một cách đây đủ, "Khuôn mẫu là cái mà các thành viên của một 
cộng đồng khoa học chia sẻ, ở, ngược lại, cộng đồng khoa học bao gồm 
những người [cùng] chia sẻ một khuôn mẫu”. Lưu ý rằng "cộng đồng" có 
thể được tách riêng, không cần dựa từ trước vào "khuôn mẫu”; còn "khuôn 
mẫu" có thể được phát hiện nhờ xem xét kỹ lưỡng sự hành xử của các Ì 
thành viên của "cộng đồng". Ï 


26 


' mẫu - đo đó đồng thời là sự thay đổi cái nhìn về thế giới. 


¡Luấn đề: a) Tìm kiếm và xác định những sự kiện có ý nghĩa; b) Đối chiếu 


I không ngừng phạm vi và độ chính xác của kiến thức khoa học. 


| là khử bỏ những cái mới lạ, lại là có hiệu quổ trông việc làm xuất hiện 


. chọn theo sự tán thành của cộng đồng khoa học, ngoài ra không có 


¡ không thể dung hòa được. Truyền thống khoa học chuẩn hình thành 


4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học chuẩn (theo khuôn mẫu mà 
cộng đồng khoa học đã chấp nhận để làm việc và để đào tạo ra những thế 
hệ nghiên cứu kế tục), thực nghiệm cũng như lý thuyết, bao gồm ba /ớp 


các sự kiện với lý thuyết; e) Làm cho lý thuyết trở nên rõ ràng hơn. Khoa 
học chuẩn với các hoạt động như vậy mang tính tích luỹ, một sự mở rộng 


ö. Khoa học chuẩn không đi tìm những cái mới lạ, về sự kiện cũng 
như về lý thuyết; những cái tưởng chừng như là "mới lạ" cuối cùng sẽ 
không tồn tại nếu như khoa học chuẩn thành công. Những sự kiện mới và 
lý thuyết mới sẽ là "mới lạ" nếu như chúng không thể được bao hàm trong 
khuôn mẫu đang sử dụng. (Khoa học chuẩn, mặc đầu có xu hướng lúc đầu 


những cái mới lạ). 


6. Khám phá khoa học là việc tìm ra cái mới lạ về sự kiện, còn 
phát mình khoa học là việc tìm ra cái mới lạ về lý thuyết. Khám phá 
khoa học bắt đầu với việc nhận ra đị thường, nghĩa là thừa nhận trong 
tự phiên có một cái gì đó vi phạm những điểu được chờ đợi dựa trên 
khuôn mẫu của khoa học chuẩn. Các khám phá do đó gây ra hoặc góp 
phần làm thay đổi khuôn mẫu. Sự thay đổi này vừa có tính phá huỷ 
vừa có tính xây dựng. Trong trường hợp phát mỉnh khoa học, sự nhận ra 
đị thường kéo dài hơn và phát triển sâu hơn, lĩnh vực chịu sự tác động 
của nó có thể được mô tả như là trong một cuộc khủng hoảng đang phát 
triển. Sự xuất hiện lý thuyết mới đo đó đòi hỏi sự phá huỷ khuôn mẫu ở | 
quy mô lớn hơn và sự thay đổi các vấn để và các kỹ thuật của khoa học 
chuẩn ở mức đệ cao hơn. 


7. Cách mạng khoa học là một giai đoạn phát triển không tích 
lũy trong đó khuôn mẫu cũ được thay thế toàn bộ hay một phần bằng 
một khuôn mẫu mới không tương hợp. Khuôn mẫu mới do đó được lựa 
một tiêu chuẩn nào cao hơn. 


8. Sự khác nhau giữa các khuôn mẫu nối tiếp nhau là tất yếu và ' 


từ một cuộc cách mạng không chỉ là không tương hợp mà thường !à vô 
ước với truyển thống trước đó. Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn | 


37 


9. Quá trình thay đổi các khuôn mẫu là một sự tiến bộ là bởi vì 
cộng đồng khoa học có vai trò trong sự lựa chọn khuôn mẫu là một nhóm 
khoa học chuyên nghiệp có những đặc điểm riêng của nó không thể dược 
lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ xã hội. 


II. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TRÌNH CỦA T. §. KUHN 


Dưới đây, chỉ ở mức minh họa, chúng tôi giới thiệu một vài tác giả có 
những ý kiến không tán thành điểm này, điểm khác trong công trình của 
Kuhn. 


Thí dụ như Granger, trong một cuốn sách xuất bản năm 1993 [10] 
(ngoài bài viết "Epistémologie" trong Eneyclopaedia Uniuersalis năm 1999 
{11J), ở chương "Sự tiên hóa của các chân lý khoa học", khi bàn về sự liên 
tục và sự gián đoạn trong lịch sử khoa học, đã cho rằng cần phân biệt hai 
loại gián doạn: gián đoạn bên ngoài và gián đoạn bên trong. Gián đoạn bên 
ngoài là giân đoạn xuất hiện vào lúc một bộ môn có được hình thức của một 
khoa học (theo cách hiểu của Granger). Đó là một đột biến sâu sắc, Những 
hiểu biết tắn mạn và không thể kiểm nghiệm được hoặc khó kiểm nghiệm, 
khá đột ngột, nhường chỗ cho một sự hiểu biết tương đối thống nhất trong ý 
để của nó, trong hình thức của những vấn để mà nó đặt ra, trong các 
phương thức của nó, trong các quy tắc kiểm nghiệm của nó. Chính sự biến 
đổi tổng thể đó về ý nghĩa của kiến thức - một "Vụ nổ lớn" nhận thức luận - 
đã làm xuất hiện câi mà Granger cho rằng có thể, theo như Kuhn, gọi là 
một "khuôn mẫu" của khoa học. 


Trong khi đó, có những điểm mà Granger không đồng ý với Kuhn: 


- Những hình thức nối tiếp nhau của tư duy và thực hành khoa học 
(đe pensée et de pratiques scientiBques) mà Kuhn xem là những khuôn 
mẫu phân biệt nhau, thực ra, theo Granger, là bắt nguồn từ cùng một mô 
hình kiến thức cơ bản đã đạt được đúng vào lúc có sự gián đoạn cần bản 
như đã nói. Những biến thể bên trong đó, theo Granger, sẽ gọi là những 
khuôn mẫu con. 


- Kuhn đã quá nhấn mạnh tính chất bắt buộc từ ngoài của hình thức 
“chính thức" của khoa học mà ông coi là kinh điển hay trong trạng thái cân 
bằng. Các lực thể chế (khối các nhà bác học, các tạp chí khoa học, các viện 
hàn lâm) có xu hướng giữ không đổi loại các câu hỏi, loại các câu trả lời, loại 
cục phương thức của một khoa học đúng là có một vai trò nào đó đối với sự 


38 


phát triển của khoa học đó, nhưng chính là đồi hỏi về liên hết nội tại của 
khoa học đã xác định một cách sâu xa hơn tính thống nhất của khuôn mẫu. 

- Lý thuyết về tính vô ước chỉ có ý nghĩa khi xét quan hệ giữa tiền 
khoa học (có thể hiểu là những khái niệm rất tổng quát như ý tưởng về 
nguyên tử luận của vật chất, ý tưởng còn mơ hồ về lực) và khoa học. Nó 
không có ý nghĩa khi xét các quan hệ lẫn nhau giữa các khuôn mẫu con - 
sản phẩm của những gián đoán bên trong xuất hiện sau khi đã hình thành 
khuôn mẫu chung cho toàn bộ tư tưởng khoa học của cùng một loại đối 
tượng. 


Trong bài mở đầu "Tntroductory essay: Seientiiec diseovery and the 
future of philosophy of seience" của tập công trình "Scieniifie Discouery, 
Logic, and Rationality" [121, Thomas Niekles [18] đã nói đến ba hướng 
(cũng đồng thời là ba giai đoạn) nghiên cứu về "Lý thuyết về khám phá 
kboa học". 


Trước hết, từ những năm 1930, Karl Popper” và một số nhà thực 
chứng lôgic như Rudolf Carnap, Carl G, Hempel, Herbert TFeigl, những nhà 
phương pháp luận khoa học có ảnh hưởng nhiều nhất, đã nhấn mạnh rằng 
chỉ các vấn để về "xác nhận" @ustiñcation) (hoặc "khẳng nhận" - 
corroboration - trong trường hợp Popper) chứ không phải các vấn đề về 
"khám phá" là có vị trí trong nghiên cứu triết học. 

Tiếp theo, trên cơ sở nhận ra vai trò quan trọng của lịch sử khoa học 
đối với triết học khoa học, về chủ yếu bắt đầu từ công trình của Thomas 8. 
Kuhn năm 1962 và sự tranh cãi sau đó giữa Kuhn, Popper, Imre bakatos và 
Paul Feyerabend, người ta đã đi đến nhất trí rằng sự xác nhận khoa học 
không phải là một quá trình lôgie rõ rằng như đã được các nhà thực chứng 
cổ điển và những người theo Popper quan niệm. Không có một lôgic chắc 
chắn đúng về xác nhận theo nghĩa có một tập hợp đơn giản các quy tắc lôgie 
về chấp nhận hay bác bỏ các lý thuyết. Thái độ ác cảm đối với việc coi xác 
nhận về khám phá là khác biệt do đó đã yếu đi và khám phá đã trở thành 
một chủ để được chú trọng hơn của triết học. 

Đến nay thì các nhà triết học đã nhận thức được rằng bỏ qua các vấn 
để về khám phá, đổi mới và giải quyết vấn để (problem solving) có nghĩa là 
nói chung đã bỏ qua đa số các hoạt động và mối quan tâm của các nhà khoa 


Ð Karl Raimund Popper là nhà triết học Anh gốc Áo. Lúc đầu gần gũi với các nhà thực chứng mới, 
ông đã từ bỏ họ khi chỉ ra tỉnh đặc thù của lý thuyết khoa học (tác phẩm "Logik der Forschung”, 
1934; bản tiếng Anh có mở rộng "The Logic of Scientific Discovery", 1959). 


29 


học, và, trong nhiều trường hợp, đã bỏ qua không chỉ những pha hấp dẫn 
nhất của nghiên cứu khoa học mà còn là những pha có liên quan nhiều đến 
nhận thức luận. Những tác giả thuộc hướng nghiên cứu này có thể kể ra 
như Stephen Touimin, Dudley Shapere, Herbert Simon, v.v... 

Người ta chờ đợi ở hướng nghiên cứu sau này một sự mô tả mới có thể 
thay thế sự mô tả của Kuhn và những tác giả có cùng quan niệm như ông 
về sự tiến hóa của khoa học. 


Một tác giả có thể nhắc đến là D. Shapere [14]. Theo ông, Kuhn đã 
cho rằng có một tiển giả định hoặc một tập hợp tiền giả định (“khuôn mẫu") 
theo một cách nào đó chỉ phối mọi cái trong toàn bộ lĩnh vực khoa học, cộng 
đồng hay truyển thống; tiển giả định đó không có và cũng không cần có. 
Song Shapere cũng nói rằng, một cách gần đúng, trong khi quan điểm của 
Kuhn là "tiền giả định luận tổng thế" (global presuppositionism), nghĩa là 
cùng một tiển giả định hay khuôn mẫu chi phối tất cả các hoạt động hay ý 
tưởng trong truyền thống của khuôn mẫu, thì quan điểm của ông là "tiền 
giả định luận địa phương" (local presuppositionism), nghĩa là có thể có 
những tiền giả định khác nhau chỉ phối trong những hoàn cảnh khác nhau. 


Chúng ta còn có thể dẫn ra những ý kiến khác không tán thành 
Euhn. Và rõ ràng là chúng ta có thể chờ đợi sự xuất hiện của một lý thuyết 
mới về sự tiến hóa của khoa học thay thế lý thuyết của Kuhn. Nói cách 
khác, nếu như lý thuyết của Kuhn có thể xem là một khuôn mẫu, khuôn 
mẫu đó sớm muộn sẽ bị phá bỏ. Nhưng, như đã trình bày ở trên, sự phá bỏ 
này chỉ có ý nghĩa nếu như có một khuôn mẫu mới ¿høy thế nó. Sự thay thế 
này hiện nay chưa thấy được một cách rõ rệt. Cộng đồng khoa học chưa tìm 
ta "Popper thứ ba" của triết học khoa học. 


IV. KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CÁC KHÁI NIỆM CỦA LÝ THUYẾT KUHN SANG 
CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC KHÁC 


Các khái niệm "khuôn mẫu", "khoa học chuẩn", "cộng đồng", v.v... 
trong lý thuyết của Kuhn đã được nhiều tác giả sử dụng để mô tả sự phát 
triển của một số lĩnh vực hoạt động. Để minh họa, ta có thể kể đến những cố 
gắng xây dựng một lý £)+uyết uê phát triển công nghệ theo kiểu lý thuyết về 
cách mạng khoa học của Kuhn, trước hết lấy thí dụ công trình của 
Debackere và các cộng sự cách đây không lâu [18]. 

Trước hết là việc xây dựng cho công nghệ một khái niệm tương tự như 
khái niệm "khuôn mẫu" của Kuhn trong trường hợp khoa học. G. Dioäi 


30 


(1989) đã đưa ra khái niệm "khuôn mẫu công nghệ" được định nghĩa là "một 
mẫu hình (pattern) lời giải của các vấn đề kinh tế-kỹ thuật dựa trên những 
nguyên lý được chọn lọc ở mức cao rút ra từ các khoa học tự nhiên, kết hợp 
với những quy tắc đặc thù nhằm có được kiến thức mới và bảo vệ nó chừng 
nào có thể được khỏi bị nhanh chóng truyền bá sang những người cạnh 
tranh"", "Tiếp tục việc xây dựng, Diosi đã đưa ra khái niệm "quỹ đạo công 
nghệ" chỉ "hoạt động tiến bộ công nghệ theo sự thỏa hiệp về kinh tế và công 
nghệ được xác định bởi một khuôn mẫu". 


Một nhóm tác giả khác, €. Freeman và €. Perez (1988), để mô tả 
những mẫu hình chung cho toàn bộ công nghiệp trong chủ kỳ sóng dài, đã 
sử dụng một khái niệm khác: "khuôn mẫu kinh tế-kỹ thuật". Khái niệm này 
có thể nói rõ hơn là "khuôn mẫu kinh tế-kỹ thuật vĩ mô" để phân biệt với 
khái niệm "khuôn mẫu kinh tế-kỹ thuật vi mô" do E, 8. Anderson (1991) 
đưa ra thể hiện sự nhất trí của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng và 
phần nào có thể lấy là các đặc tính kỹ thuật của các sản phẩm được giao 
chuyển. 


Như vậy, dựa trên các ý kiến trên, theo Debackere và các cộng sự, một 
cách thích hợp, ta có thể sử dụng thuật ngữ khuôn mẫu công nghệ và 
hiểu khái niệm này như là "mơng đặc thù công nghiệp, đồng thời biểu thị 
một sự nhất trí không được nói lên giữa những người sản xuất uà người tiêu 
dùng hay người sử dụng uê bản chất của sản phẩm hay dịch uụ được giao 
chuyển 0à là cơ sở của cạnh tranh (công nghệ) đối uới những người sản 
xuất", Khuôn mẫu công nghệ với nội dung như vậy là cái mà nhà khoa học 
làm việc cho một xí nghiệp cần phải tính đến, xem nó như là tiêu chuẩn để 
so sánh các kết quả làm việc của anh ta. Khái niệm này còn có thể được sử 
dụng để mô tả bản chất của sự cạnh tranh và tiến trình phát triển công 
nghệ của các xí nghiệp. Một khuôn mẫu công nghệ mới có nghĩa là một 
ngành công nghiệp mới và ngược lại, mặc dầu phải sau một thời gian mới có 
dược sự đồng nhất giữa khuôn mẫu công nghệ mới và ngành công nghiệp 
mới. 


Một thí dụ khác về việc vận dụng khái niệm "khuôn mẫu" là công 
trình của Ruivo [16] về chíứnh sách khoa học. Qua phân tích một loạt công 
trình nghiên cứu đã có về sự phát triển của chính sách khoa học ở các nước 
khác nhau, tác giả này đã đi đến nhận xét là có một sự giống nhau ở mức độ 


1! "Pattern" còn có các nghĩa: "khuôn", "mẫu", "mô hinh”, "kiểu", "cách". "Pattern" ở đây thực ra 
nên dịch là "Khuôn mẫu" song chúng tôi gọi là “mẫu hình" để tránh trùng với "paradigm". 


j1 


cao về các quan điểm và công cụ chính dược sử dụng trong chính sách khoa 
học của các nước. Do vậy có thể đưa ra khái niệm khuôn mẫu chinh sách 
khoa học để chỉ các giai đoạn phát triển khác nhau của chính sách khoa 
học. Tác giả cũng đã đưa ra lý do về sự tổn tại của những khuôn mẫu như 
vậy. Đó là sự quốc tế hóa chính sách khoa học mà trong quá trình này vai 
trò có tính chất then chốt thuộc về các cơ quan liên chính phủ, 


Cụ thể hơn, đối với các nước phát triển, có thể nêu các khuôn mẫu 
chính sách khoa học đã lần lượt xuất hiện như trong bằng sau đây: 


n, 
Khuôn | Bối cảnh | Mô hình | Các chủ để | Các loại | Các công cụ | Các thể chế: 
¡_ mẫu thay đôi nghiên R n ; | Và các cơ 
công cứu Hệ | Các chỉ | chế để khai 
Ị nghệ thông tiêu và các tác các kết 
Ị tài trợ công cụ quả nghiên 
phân tích cứu 
1 khác k hÌ 
1.Khuôn |Quốc gia |Mö hình |Những lựa  |Nhấn Bảo |Các chỉ tiêuÏKhông có 
mẫu "khoa |và quốc tế|tuyến tính |chọn liên mạnh vào |lrợ  |đầu vào  |nhu cầu được 
|học như là l(uy tín, - |“dẩy quan đến  |cơ bản nhận biết về. | 
động lực _ thợp tác loằng "khoa học những thể 
của tiến —_ |khoa học) |khoa lớn" chế đặc biệt | 
bộ” học”) 
2. Khuôn |Quốc gia |Mô hình |Thứ tựưu Nhấn Phân |Các chỉ tiêu|Các dịch vụ 
mẫu "khoa |và quốc tế|tuyến tính liên (tăng mạnh vào|bổ  |đẩuravà |khoa học và 
học như là |(canh ("kéo trưởng kinh lứng dụng dự báo (xu: |kỹ thuật và 
người giải ltranh bằng nhu |tế và cạnh hướng) nghiên cứu 
quyết vấn |công cầu") tranh công theo hợp 
để” nghiệp) nghiệp; sức đồng 
khoẻ; v,v...) 
t— 
¡3, Khuôn |Quốc gia |Mô hình _ ÌNhững lựa  |Nhẩn Quản he trước |Các thể chế 
tmẫu "khoa j(khu vực) |phức (bao|chọn liên mạnh vào llý các |và dự báo; |giao tiếp 
học như là Nà quốc tế|gồm quan đến các|cơ bản _ |nguồn|đánh giá và 
nguồn của |(quản lý lnhiều thời cơ chiến |chiến lực - |các chỉ tiêu 
thời cØ sự phụ __ diễn viên, lược; các nhu liược, quốc tế 
chiến lược" thuộc lần |đa dạng |cẩu dài hạn |nghiên 
nhau - hóa các |bao gồm cứu liên 
liên quan |thể chế |những mối |ngảnh và 
vớiviệc |vacác  |quan tâm vẻ |cộng tác 
xuyên quá trình) |lbản thân cơ 
quốc gia sở khoa học; 
lhóa hệ những nhu 
thống cầu xã hội 
nghiên gia tăng, cụ 
cứu) thể là về văn 
hóa 


32 


= 


10. 


11. 


12. 


TÀI LIỆU DẪN CHỨNG 


Thomas §. Kuhn, The Sữruelre oỆ Scientific Reuolutions, 1962, 
University of Chieago Press, Chicago; 2nd ed., 1970. 

Joseph Agassai, "Kuhn's Way", Philosophy of the Social Sciencos, 32, 394 
(9009). 

N. Rescher, "Some issues regarding the conpleteness oŸ seience and the 
limits of seientiic knowledge", trong: G. Radnidzky, G. Anderson (chủ 
biên), The Sfructure and Deuelopment oƒ Science, Reidel Publ. Co., 
Dordrecht, Holland, 1975, 19-40. 


LL Pearcee Wiliams, "The history of selence", trong: The Neu 
Eneyeclopaedia Brữannicd, Voluame 27, 1986, 32-42. 


M. Pollak, "Sociologie de la seienee", Eneyclopaedia  Uniuersali, 
Symposium Les enjeuz, 1993, 1111-1116. 


Blzinga, "The Growth of Seience: Romantie and Technocratlic Images”, 
trong: T. Ganelius (chủ biên), Progress in Seience and l‡s Social 
Conditions, The Nobel Foundation, Oxford, 1986, 33-47. 


ÖG. Anderson, "Presupposiuions, Problems, Ìrogress", trong: G. 
Radnidzky, G. Anderson (chủ biên), xem {3], 3-15. 

lvin, "Ôn the nature of sophisms", trong: Šcience as œ subject 0ƒ study, 
"Social Seienees Today" Editorial Board, Moscow, 1987, 208. 


Dilworth, Scienfific Progress, Reidel Publ. Co., Dordrecht, Holland, 2nd 
ed., 1986. 


G..G,. Grangor, a scienee ei Ìles sciences, Presses Lniversitalires de 
Trance, 1983, Paris. 

G.-G. Grangor, "Épistémologie", trong: Encyclopeaediœ Dniuersalis, 1993, 
Corpus 8, 565-572. 


T'. Nickles (chủ biên), Scientifie Discouery, Logic, and Retiondliy, 
Reidel Publ. Co., ĐÐordrecht, Holland, 1980. 


.T, Nickles, "Scientiic Diseovery and the Puture of Philosophy oŸ 


Sclence", trong: [12], 1-59. 


. Shapere, "The character of sclentiũe change", trong: [9], 61-116. 


33 


1ö. K. Debackere, B. Clarysse, N.M. Wijnberg, M.A. Rappa, "Seience and 
Industry: A theory of networks and paradigms", 7echnology Analysis & 
Strategic Management, 1994, 6, N°1, 91-37. 


16. Ruivo, ""Phase" or "paradigms" of seience policy°, Science and Public 
Poliey, 1994, 21, N°3, 157-164. 


34 


ÔNG RÑYMOND BR&C Và THÔNG TIN 
KHO&đ HỌC Ở VIỆT N8M 


NGUYÊN NHƯ KIM 


GẶP GỠ 


Một chiều nóng nực, tháng 5 năm 1978, tại sân bay Nội Bài, tôi tới 
chậm để đón một chuyên gia thông tin do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNERSCO) cử sang Việt Nam để làm việc với 
Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung ương (VTT). Tôi chưa biết mặt 
chuyên gia, còn đang ngơ ngác tìm kiếm trong số những hành khách đã tới 
thì thấy tại một góc sảnh một người ngoại quốc chừng 60 tuổi đang ngồi 
trên chiếc vali, bình thân ngậm tẩu thuốc lá, nhìn người qua lại như đợi 
chờ. Tôi rạt rẻ: "Xin lỗi, ông có phải là Raymond Aubrac không?". "Vâng, 
đúng là tôi", ông ta đứng dậy thản nhiên trả lời. Người cao lớn, khuôn mặt 
sáng sửa đã lấm tấm mồ hôi, ăn mặc giản dị: sơ mi cộc tay, giây thể thao, 
cái tấu thuốc luôn tỏa khói. Tôi không ngờ từ lúc đó, con người ấy lại trở 
thành một người bạn thân thiết của tôi. 

Hồi ấy, Viện Thông tin đã thành lập năm 1972, còn đang trong thời 
kỳ bước đầu xây dựng, cụ thể hóa nội dung hoạt động phục vụ theo Nghị 
quyết 89-CP ngày 4-5-1972 về “Việc tăng cường công tác thông tin khoa học 
và kỹ thuật" của Thủ tướng Chính phủ, khó khăn mọi mặt, nhất đây lại là 
một ngành mới, tất cả đều phải vừa làm vừa học, nhưng gặp thuận lợi lớn 
lúc bấy giờ là đất nước vừa được giải phóng, thống nhất, toàn đân phấn khởi 
lao vào xây dựng cuộc sống mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và 
Chủ nhiệm Ủy ban KHKT Nhà nước Trân Quỳnh là những nhà lãnh đạo có 
tầm nhìn xa, ngay từ khi còn chiến tranh đã chỉ đạo xây dựng ngành thông 
tin KHKT chuẩn bị cho thời bình và luôn luôn theo dõi, ủng hộ, động viên 
từng bước sự trưởng thành của Viện Thông tin. Hội nghị thông tin KHKT 
toàn quốc lần thứ hai, tháng 3 năm 1977, đã khẳng định bước đi ban đầu 
của ngành thông tín KHKT là đúng hướng nhưng đồng thời cũng nêu lên 
những yếu kém cần khắc phục. 


Từ lâu, VTT đã cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của các nước bạn xã hội 
chủ nghĩa, nhất là Liên Xô. Năm 1977, nhân dịp ông Tổng Giám đốc M'Bow 
của Tổ chức UNESCO sang thăm Việt Nam, Chính phủ ta đã có đề nghị 


35 


giúp đỡ hoàn thiện và hiện đại hóa mạng thông tin KHKT để chuẩn bị cho 
công cuộc kiến thiết hòa bình. Ông M'Bow đã cử chuyên gia Raymond 
Aubrac sang Việt Nam năm 1978 để tìm hiểu, đánh giá tình hình chung về 
thông tin khoa học, kỹ thuật, xã hội và kinh tế, làm báo cáo và đề xuất 
những kiến nghị. Viện Thông tin được giao nhiệm vụ đón tiếp và làm việc 
với ông R. Aubrac. 


CON NGƯỜI 


Khi bắt đầu làm việc, tôi chưa biết quá trình hoạt động của ông như 
thế nào, nhưng dần dần, qua tìm biểu và giao tiếp trong nhiều năm, tôi mới 
biết ông và bà vợ Lueie của ông là một đôi vợ chồng nổi tiếng trong chiến 
tranh du kích chống quân phát xít Đức thời kỳ chiếm đóng nước Pháp. Ông 
bà là những nhân chứng lịch sử còn lại được nhân dân Pháp kính nể. Ông 
Aubrac tốt nghiệp kỹ sư Trường Mỏ và Trường Cầu đường (Grandes 
Ecoles), thực tập tại Học viện Công nghệ Massachusets MIT (Mỹ), tham gia 
quân đội và du kích sau thất bại của Pháp năm 1940. Bà Lueie là thạc sĩ về 
lịch sử, đảng viên Đảng cộng sản, cán bộ kháng chiến tích cực, cùng với 
chồng hoạt động trong vùng lân cận thành phố Lyon. Năm 1943, ông 
Aubrac bị quân Đức bắt, bà Lueie đã tổ chức giải thoát ông một cách táo 
bạo, cùng với một số đồng chí đặc nhiệm. Khi quân của Tướng De Gaulle 


Ông Raymond Aubrac tại Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung ương — Việt Nam. 


36 


giải phóng miền Nam nước Pháp, ông Aubrac được cử làm Cao ủy Cộng hòa, 
phụ trách ổn định xã hội tại miền Marseille. Chính tại đây, ông đã trực tiếp 
giúp đỡ và cải thiện đời sống của Trại những người lao động Đông Dương, 
trong đó có nhiều lính thợ Việt Nam. Rồi ông trở lại với công tác chuyên 
môn, phụ trách việc tháo gỡ mìn do quân Đức để lại, thành lập một công ty 
tư vấn công nghiệp, hoạt động tại châu Phi, các nước Đông Âu và Trung 
Quốc, cuối cùng được mời công tác tại Tổ chức Nông Lương (FAO) của Liên 
Hiệp Quốc tại Rome. Tại đây, ông công tác hơn 10 năm, ông đã xây dựng 
nên một hệ thống thông tin khoa học về nông nghiệp (AGRIS) nổi tiếng, và 
trở thành một chuyên gia quốc tế hàng đầu về thông tin KHKT. 

Trên đây là tóm tắt mảng đời hoạt động của ông, một công dân yêu 
nước đã góp phần tích cực của mình vào công cuộc giải phóng đất nước và 
xây dựng hòa bình. 


ĐỐI VỚI CUỘC CHIẾN Ở VIỆT NAM 


Nhưng còn một mảng đời nổi bật nữa của ông là hoạt động chính trị 
trên trường quốc tế, đặc biệt là đối với cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng 
dân tộc của Việt Nam, từ những năm đầu chống Pháp đến thắng lợi chống 
Mỹ. Ông là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều cán bộ ngoại giao cao 


Ông bà Raymond Aubrac và các bạn Việt Nam. 


37 


cấp. Người Việt Nam qua báo chí thường chỉ biết giai đoạn năm 1946 khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang Paris đàm phán 
với Chính phủ Pháp, được vợ chồng ông Aubrae mời tới ở nhà tại ngoại ô 
Patis trong suốt thời gian đàm phán, được ông bà đón tiếp rất chân thành, 
coi như người nhà và một sự kiện đáng ghi nhớ là Bác Hề đã nhận đỏ đầu 
cho cháu Barbette nhân dịp ông bà sinh cháu. Tôi được biết, cứ hàng năm 
đến ngày sinh nhật cháu là Bác có gửi quà tới chúc mừng, thường là mấy 
thước lụa. Đấy là những điều mà mọi người đều biết, tôi cũng vậy, cho đến 
khi hiểu ông hơn, nhất là khi đọc quyển hồi ký của ông '”, tôi mới biết là 
ông đã tham gia nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao liên quan tới những 
sự kiện văn hồi hòa bình ở Việt Nam. Những sự kiện này đã được ghi lại chì 
tiết trong quyển hãi ký, nhất là về giai đoạn thương thuyết giữa ta và Mỹ 
kéo dài cho đến kết thúc. Đây là những nội dung công tác ngoại giao mà tôi 
nhận thức được là rất gay go và phức tạp. Sau này mỗi khi tới Việt Nam 
công tác chuyên môn với VIT, ông Aubrae thường được các đồng chí lãnh 
đạo cao cấp mời và tiếp đón. 


Đối với công tác thông tin khoa học ở Việt Nam 


Dự án PNUD-UNESCO-VIE/80/045 


Ông thường ít nói tới mảng đời hoạt động nghề nghiệp của ông nên ít 
người biết đến, nhất là trong lĩnh vực thông tin khoa học mà ông đã trở 
thành một chuyên gia quốc tế đầy uy tín sau hơn 10 năm công tác tại FAO. 
Là một người rất tâm huyết đối với Việt Nam, ông đang mong muốn được 
tham gia góp phần xây dựng lại đất nước ta, thì vừa gặp dịp ông Tổng Giám 
đốc UNESCO chọn ông sang khảo sát về hiện trạng của thông tin khoa học 
để kiến nghị phương án hỗ trợ quốc tế. 


Ông tổ vui mừng được trở lại làm việc với Việt Nam trong lĩnh vực 
nghề nghiệp của ông và nhanh chóng ông đã hòa mình với tập thể anh chị 
em cần bộ của VTT là cơ quan có nhiệm vụ đón tiếp ông. Theo kế hoạch ông 
sẽ Llìm hiểu khảo sát về hoạt động thông tin khoa học và kỹ thuật, thông tin 
khoa học xã hội, mạng lưới thư viện và công tác lưu trữ, làm việc chủ yếu 
với Viện Thông tin KHKT Trung tương, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 
Thư viện Quốc gia và Cục Lưu trữ. Ngòai ra, ông còn có những buổi tiếp 
kiến với những cán bộ cao cấp phụ trách khoa học và kỹ thuật như Thủ 


f2 Quyển hồi ký "Ou la mémoire s'attarde", Nhà xuất bản Odile dJacob-1996 (Pháp). 


38 


tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ nhiệm 
UBKHKTNN Trần Quỳnh để hiểu rõ hơn về những chủ trương chiến lược 
của nhà nước ta đối với ngành thông tin khoa học. 


Sau một tháng tìm hiểu và khảo sát trực tiếp tại các cơ sở thông tin, 
thư viện, lưu trữ và các viện nghiên cứu, trường đại học, vào cuối tháng 5 
năm 1978, ông trở về nước làm báo cáo và đề xuất những kiến nghị cần 
thiết. Pa tháng sau, báo cáo của ông được trình lên Tổng Giám đốc 
UNESCO và được phổ biến tới các chính phủ có khả năng tài trợ cho dự án 
này. Kèm theo báo cáo là 1 bản kê khai những nhu cầu của phía Việt Nam 
về đào tạo cán bộ, nguồn tin nước ngoài, nhất là những trang thiết bị kỹ 
thuật. 


Trong bản báo cáo này ®, ông có nhận định chung là mạng lưới thông 
tin khoa học và kỹ thuật nước ta còn rất yếu kém về tiềm lực, nhưng thuận 
lợi lớn nhất là được các cấp lãnh đạo chiến lược rất quan tâm ủng hộ, và có 
một. đội ngũ cần bộ khoa học rất tâm huyết, được đào tạo cơ bản tại cả hai 
hệ thống giáo dục XHCƠN ở miền Bắc và TBCN ở miển Nam. Nhiều vấn đề 
rất lớn cần được quốc tế hỗ trợ, nhưng trước mắt, theo nhận xét của ông là 
những mặt cần được tài trợ sau đây: thống kê nguồn tin trong nước, phổ 
biến thông tin bằng các phương tiện ấn loát, In sao nhanh hiện đại, tiếp cận 
nguồn tin thế giới, bước đầu sử dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên 
gia... 


Công việc tìm kiếm tài trợ đang tiến hành thì bị đình lại do chủ 
trương cấm vận của Mỹ ở Việt Nam và ƯNESCO không nhận được sự tân 
trợ của các nước. Nhưng Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc 
(UNDP) hồi đó có dành cho mỗi nước đang phát triển một ngân sách tổng 
quát cho những dự án phát triển ưu tiên. Việt Nam đã để nghị sử dụng 1 
triệu 500 ngàn đô la cho dự án hiện đại hóa Viện Thông tin KHKT TƯ, và 
đã được chấp nhận dưới mã hiệu VIR/80/045. Tuy đã có ngân sách nhưng 
dự án vẫn chưa tiến hành được là do cấm vận của Mỹ. 

Bốn năm sau, vào tháng 11 năm 1982, UNESCO lại cử ông Aubrac 
trở lại Việt Nam làm việc với VTT để hình thành dự án và cụ thể hóa nội 
dung. Chúng tôi đã cùng ông tham khảo nhiều ý kiến chuyên gia trong 
ngành và cuối cùng đã thống nhất giới hạn mục tiêu dự án vào 3 hạng mục 
lớn: 


1 Tạp chí Documentaliste,Tập 15/5-6 tháng 11 và 12/1978 (Pháp). 


39 


1. Thành lập 1 lớp bồi dưỡng cán bộ sau đại học 1 năm về thông tin 
học theo chuẩn quốc tế. 

2. Cung cấp trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho một dây chuyển in, 
sao chụp tư liệu và thiết bị phổ biến thông tin. 


3, Chuẩn bị cho tin học hóa tư liệu. 


Kế hoạch học tập của lớp sau đại học sẽ được xây dựng bởi chuyên gia 
quốc tế cùng với VTT và dược UNESCO và Bộ Đại học và Trung học 
Chuyên nghiệp Việt Nam thông qua. Đằng sau đại học về thông tin học sẽ 
được Bộ ĐHTHCN công nhận. Lên lớp sẽ là những giáo sư chuyên gìa quốc 
tế kết hợp với một số giáo sư Việt Nam về tín học đại cương. 40% thời gian 
đành cho tiếng Anh thực tập, bài tập, đi thực tế và cuối năm, mỗi học sinh 
làm một khóa luận. Số lượng học sinh mỗi lớp từ 90 đến 30 người, được 
tuyển chọn trong số những cán bộ đã công tác trong ngành từ 5 năm trở lên. 
Cuối cùng, VTTT sẽ có một cơ sở đào tạo sau đại học thường xuyên cho toàn 
mạng lưới. 


Về trang thiết bị, chủ yếu là các loại máy in offset, đóng xén, máy in 
sao chụp tốc độ cao, máy đọc sao từ micrô phim, mierô phiếu, loại sử dụng 
giấy thường, máy điểu hòa nhiệt độ, hút ẩm, các loại máy phổ biến thông 
tin âm ảnh, cùng một số phương tiện đi lại. Số lượng đủ cho 1 cơ sở hoàn 
chỉnh tại VTT và một số cho Trung tâm Thông tin thành phế Hồ Chí Minh. 
Kèm theo là dành chừng 30% ngân sách về thiết bị cho những phụ tùng dự 
trữ và tiêu hao, và có kế hoạch bồi dưỡng kỹ sư chuyên trách về bảo trì và 
sử dụng. 

Phần chuẩn bị cho tin học hóa bao gồm nội dung giảng dạy về tin học 
tư liệu cơ bản trong lớp sau đại học và một số máy vi tính dùng để thực tập. 

Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm từ khi ký kết với một 
ngân sách dự kiến là 1 triệu 500 ngàn đôla Mỹ, trong đó có hơn 50% đành 
cho trang thiết bị, còn lại là cho việc tổ chức 2 lớp sau đại học mỗi lớp 1 
năm, ở miền Bắc và miển Nam, và các chuyến đi thực tập, bổi đưỡng tham 
quan khảo sắt nước ngoài của cần bộ. 

Trên đây là những nét lớn của một dự án khung mà ông Aubrac cùng 
chúng tôi đã phác thảo để làm cơ sở cho những chuyên gia từng lĩnh vực của 
UNESCO sau này sang Việt Nam cụ thể hóa chỉ tiết nội dung và kế hoạch 
tiến hành. : 

Ở đây cần ghi nhận công lao của ông Aubrac về bước đi ban đầu của 
đự án có tính quyết định đối với sự phát triển của VTT trong thời điểm cực 


40 


kỳ khó khăn của những năm đầu 80 này. Nếu dự án sơ bộ không có tính 
khả thị, không phù hợp với như cầu phát triển của Việt Nam, và trình bày 
không đúng theo quy trình của UNESCO, thì dự án rất đễ bị bác bỏ. Ông 
Aubrae do có nhiều kinh nghiệm làm dự án với các tổ chức quốc tế nên đã 
giúp chúng tôi qua khỏi cánh cửa đầu tiên này. Ông đã nhanh chóng nắm 
được thực tế của Việt Nam, những nhu cầu chiến lược của VTT về tiểm lực 
cần bộ, nguồn tư liệu và nhất là trang thiết bị kỹ thuật, nên chúng tôi đã 
nhanh chóng nhất trí về mục đích và nội dung của dự án. Từ đó chúng tôi 
cùng quyết tâm xây dựng dự án sao cho khả thi nhất, với ý đồ nếu thực hiện 
tốt đợt này sẽ để nghị UNDP một đợt 2 với nội dung là hiện đại hóa mạng 
lưới thông tin quốc gia trên cơ sở tin học hóa. 


Dự án sơ bộ đã được UNESCO thông qua, một tin mừng lớn đối với 
anh chị em cán bộ VTT vì ai cũng nhận thấy đây sẽ là một bước đột phá cơ 
bản cho sự phát triển của Viện và của mạng lưới. Trong suốt năm 1983 và 
nửa năm đầu 1984, UNESCO đã gửi gần mười đoàn chuyên gia về các lĩnh 
vực sang Việt Nam làm việc để cụ thể hóa nội dung chỉ tiết và kế hoạch 
Lriển khai của từng hạng mục, cuối eùng tới ngày 18 tháng 6 năm 1984, dự 
án mới được UNEBSCO thông qua và Chính phủ Việt Nam và UNDP ký kết 
vào tháng 1/1985. 


'Tổ chức UNESCO có nguyên tắc cơ bản chỉ giúp các nước chủ yếu về 
mặt cử chuyên gia, chuyển giao tri thức, công nghệ, bổi đưỡng đào tạo cần 
bộ, phương pháp nghiệp vụ, quản lý..., còn giúp về trang thiết bị là thứ yếu 
và không tham gia Lài trợ về xây dựng cơ bản nhà cửa, phần này là trách 
nhiệm của các chính phủ đối tác, đây là một diều kiện bắt buộc. Trong dự 
án về thông tin này, phía ta cũng đã phải thuyết phục UNESCO mới dành 
được hơn 50% ngân sách cho trang thiết bị, coi đó là một thắng lợi, nhưng 
còn về điện tích hoạt động, trường lớp để lắp đặt thiết bị và giảng dạy thì ta 
phải tự lo lấy. 

Hỗi đó, năm 1978, cơ sở làm việc của VTT nằm rải rác tại các tầng 
nhà 39 Trần Hưng Đạo (Trụ sở của UBKHKT Nhà nước) với số lượng cắn bộ 
ngày càng đông. Xây dựng một trụ sở cho Viện là vấn để cấp bách, khó khăn 
nhất hồi đó là Nhà nước đo điều kiện kinh tế chưa có chủ trương xây dựng 
trụ sở cho những hoạt động nghiệp vụ. Dựa vào điểu kiện bất buộc của 
UNDĐP, VTT đã thuyết phục được những cơ quan chức năng, các Bộ ngành 
có liên quan đến xây dựng cơ bản và cuối cùng để án xây dựng trụ sở VTT 
tại khuôn viên của Thư viện KHKT Trung ương đã được các cấp thẩm 
quyển xét duyệt, trong đó có ý kiến quyết dịnh của Phó Thủ tướng Đỗ Mười. 


41 


Như vậy, dự án PNU) - UNESCO với một tr tệu rưỡi đô la đã là một lý do 
chính thúc đẩy việc cho phép xây dựng trụ sở của VTT trong điều kiện tài 
chính eo hẹp hồi bấy giò. Khi thấy trụ sở bất đầu đào móng thì công, cơ 
quan UNDP ở Hà Nội càng tin tưởng và tích cực hơn thúc đẩy dự án tiến 
hành. VIT được thiết kế từ những năm 1978 - 1979 với gần 3.000m? xây 
dựng, nhưng do nhiều nguyên nhân, mãi đến năm 1986 -1987 mới cơ bản 
hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp thời với việc lắp đặt trang thiết bị của 
dự án vừa được chuyển về. 

Nhiệm vụ của ông Aubrac về nguyên tắc đã được hoàn tất đối với 
UNESGO sau khi đã báo cáo và kiến nghị nội dung giúp đỡ Việt Nam về 
thông tin KHKT. Nhưng trong quá trình cụ thể hóa và thực hiện để án kéo 
đài tới 7 - 8 năm, trải qua không ít khó khăn và cản trở, ông đã theo đöi 
từng bước tiến hành và đã góp phần quan trọng tháo gỡ những vướng mắc 
bằng những tác động cụ thể tới những cấp quyết định giải quyết do quan hệ 
rộng rãi và uy tín của ông. Ông thực hiện những công việc này miột cách tự 
nguyện chủ động và rất tâm huyết chẳng kém gì những anh chị em cần bộ 
của VT hồi đó đang háo hức được nâng cao trình độ và có một cơ sở vật 
chất hiện đại để làm việc. 


Dự án Tmicrô phiếu" 


Một sáng kiến quan trọng nữa do ông Aubrac để nghị cùng lúc ông 
làm việc với V'TT năm 1982 về dự án của UNDP - UNESCO, là tại Pháp còn 
có rất nhiều tư liệu nghiên cứu khảo sát khoa học, kỹ thuật, kinh tế, khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, ... đo các chuyên gia thực hiện trong thời kỳ 
Pháp thuộc chưa được khai thác sử dụng, Những tài liệu này nằm tại các cơ 
quan nghiên cứu, các thư viện, các kho lưu trữ, Việt Nam có thể đang rất 
cần để tham khảo trong quá trình xây dựng lại đất nước. Muốn chuyển 
những tư liệu đó về Việt Nam để khai thác, cần có một dự án song phương 
với Pháp. Dịp may lại đến với chúng tôi. Tháng 5 năm 1989, Bộ trưởng về 
Nghiên cứu của Pháp, đean - Pierre Chevènement, chuẩn bị sang thăm 
chính thức Việt Nam có tham khảo ý kiến ông Aubrac về nội dung hợp tác 
với Việt Nam. Ông để nghị ngay sáng kiến nói trên và một dự án do ông 
phác thảo nhanh chóng đã được hình thành, Ông trình lên Bộ trưởng và 
thông báo ngay cho tôi biết để thông báo với lãnh đạo UBKHEKTNN. Dự án 
đã được đôi bên Việt Nam và Pháp đồng ý về nguyên tắc và phía Pháp giao 
cho Cơ quan liên bộ về thông tin KH&KT (MIDIST) và phía Việt Nam giao 
cho VTTKHKTTƯ để phối hợp cụ thể hóa và tiến hành thực hiện dự án với 


42 


sự giúp đỡ trực Liếp của ông Aubrae. Ngay trong năm 1982, tại Paris, một 
cuộc họp đầu tiên được tổ chức giữa Viện trưởng VTT và Giám đốc MIDIST 
(ông Bernard Cassen) với sự có mặt của ông Aubrac để xác định nội dung, 
biện pháp thực hiện và phần công trách nhiệm. 

Ông Aubrae cho biết những thông tin hồi cố liên quan đến mọi lĩnh 
vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, khai thác tài nguyên... trong thời kỳ Pháp 
thuộc có một khối lượng rất lớn nằm rải rác tại khấp các thư viện, viện 
nghiên cứu, tập trung tại hai cơ quan lưu trữ lớn ở Paris và Aix la Provenee. 
Cần phải thống kê những tư liệu hữu ích thông báo thư mục cho VTT để 
Viện chọn ra những tư liệu chưa có ở Việt Nam và báo lại cho phía Pháp. 
Theo thư mục đã chọn đó, phía Pháp sẽ cử người đi đến từng cơ sở có tư 
liệu. xin phép lấy ra, mang đi chụp trên micrô phiếu”, rồi qua Đại sứ quán 
Pháp ở Hà Nội gửi cho VTTT làm tư liệu khai thắc. 

Đó là phác đồ đã được đôi bên nhất trí, mặc dù có ý kiến hoài nghỉ về 
tính khả thị của dự án. Đúng vậy, việc thực hiện được đôi bên nhận thức là 
rất phức tạp, công phu, nhưng đôi bên đều quyết tâm vượt khó, vì Việt Nam 
đang rất cần những tư liệu đó để tham khảo, và tiết kiệm được nhiều thời 
gian nghiên cứu điểu tra lại. Tên của dự án, lúc đầu là “Thu hồi tư liệu” 
(reLour des doeuments), rồi là “Công tác bảo tổn” (opération sauvegarde), 
cuối cùng là “Chuyển giao mierô phiếu” (transfert des mieroBiches). 

Công việc phức tạp đầu tiên là đôi bên phải thống kê thư mục những 
tư ‹êu có ở Pháp và ở Việt Nam. Phía Pháp đã chọn một chuyên gia địa lý, 
ông bernard Cadiot do ông Aubrac giới thiệu, để chủ trì công việc vì theo 
ông một nhà địa lý có đủ khả năng để nhận biết những thông tin hữu ích về 
đất đai, thổ nhưỡng, địa lý, thủy lợi, động thực vật... cũng như những công 
trình do con người để lại, như trong nông nghiệp, xây dựng, công trình công 
cộng... trong điều kiện lịch sử kinh tế xã hội hôi đó. 

Cùng với ông Cadiot, có một cộng tác viên làm việc theo hợp đồng có 
nhiệm vụ cùng ông đi chọn và sao chụp tất eä những phiếu thư mục có ích 
tại hơn 15 thư viện tổng hợp và chuyên ngành, cùng hơn 20 viện nghiên cứu 
rải rác khắp nước Pháp. Sau vài tháng làm việc, tập thống kê đã lên tới 
1.500 trang sách với hơn 30.000 tư liệu, đóng thành 4 tập lớn, được gửi cho 
VTT qua đường Sứ quán Pháp. 


Cùng thời kỳ này, ở Việt Nam, VTT cũng tiến hành tổ chức cán bộ đi 
( Mỗi phim mícrô phiếu, kích thước bằng 1 bưu thiếp, có thể chứa một vài trăm trang sách. 


43 


thống kê thư mục những loại tư liệu đó tại các thư viện lớn, viện nghiên cứu 
và cơ quan lưu trữ ở cả 3 miền đất nước. Công việc cũng chẳng kém vất vả 
như các bạn bên ]?háp. 

Khi nhận được 4 tập thư mục 'Cadiot, VTT so sánh với bản thống kê 
tư liệu có ở ViệtNam, chọn ra những tư liệu cần thiết không có ở Việt Nam, 
tồi thông báo dân dần cho phía Pháp biết để trên cơ sở đó tiến hành sao 
chụp toàn văn gủi cho VTT dưới dạng mierô phiếu. Quy trình công việc này 
như sau: cần bộ Pháp tới nơi có Lư liệu, xin phép lấy ra, đưa tới cơ quan sao 
chụp chuyên nghiệp trên micrô phiếu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học 
Quốc gia Pháp (CNRS), mỗi tư liệu sao thành 1 micrô phiếu mẹ (phim bạc) 
để lưu trữ và 5 mierô phiếu con (phim diazoie) để phân phối, xong rồi trả lại 
tư liệu gốc. Một cơ quan đầu mối (GRET) có nhiệm vụ thu thập các mierô 
phiếu đó, sắp xếp, phân loại, đóng gói rồi gửi dẫn về VTT. 

Công tác thống kê trên đây tuy công phụ, có phần máy móc và nhàm 
chán nhưng còn có khả năng thực hiện được với ít người và có thời gian. Tại 
các kho lưu trữ, nơi có những tư liệu rất hữu ích, nhưng lại không có những 
phiếu thư mục có chú thích như ở các thư viện và viện nghiên cứu, mà chỉ 
có những hộp hồ sơ dày cộp, việc chọn lọc rất khó khăn, chỉ còn cách cử 
chuyên gia tới xem xét trực tiếp từng loại và chọn ra những tài liệu cần 
thiết cho Việt Nam và chuyên gia tự quyết định cho in sao thành mierô 
phiếu. Ngân sách không cho phép đài thọ việc khai thác hơn 800 hộp tài 
liệu này, đòi hỏi nhiều chuyên gia làm việc tỉ mỉ và đài hơi. 

Vướng mắc lớn này, một lần nữa lại được ông Aubrac tháo gõ bằng 
những mối quan hệ và uy tín của ông. Ông Aubraec là một thành viên lãnh 
dạo của Hội những chuyên gia đã nghỉ hưu (SCTT), sẵn sàng làm việc cho 
những nước dang phát triển, một cách tự nguyện và miễn phí, chỉ cần điều 
kiện làm việc và sinh hoạt bình thường. Ông đặt vấn để và đã được Hội 
đồng ý giúp Việt Nam tiến hành khai thác tư liệu lưu trữ, hoàn toàn miễn 
phí. Một nhóm gồm 6 chuyên gia tự nguyện với sự hướng dẫn trực tiếp của 
ông Aubvac làm việc miệt mài trong 4 tháng liển để phát hiện ra những tư 
liệu quý về Việt Nam tại cơ quan lưu trữ Pháp. Thí dụ, một trong những tư 
liệu quý này là tất cả các bản vẽ chỉ tiết từng cây số của đường sắt từ Lào 
Cai đến Sài Gàn, với các mặt cắt kỹ thuật, điều kiện địa chất, tất cả eáe cầu 
hầm... Khối lượng micrô phiếu tăng thêm nhiều và được phía Pháp chấp 
nhận vì tính hữu ích đối với công tác và kế hoạch xây dựng lại ở Việt Nam, 


Dự án chuyển giao mierô phiếu này kéo dài trong nhiều năm, với sự 
` m„ Hà 
đóng gói kiên trì của nhiều chuyên gia Việt Nam và Pháp, cuối cùng Việt 


44 


Nam đã nhận được hàng nghìn bài báo, báo cáo kỹ thuật, số liệu điểu tra cơ 
bản về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, các 
công trình về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải... để bổ sung cho 
những tài liệu đã có ở Việt Nam về thời kỳ Pháp thuộc. Tổng chi phí cho dự 
án này tuy không được thông báo chính thức cũng vào khoảng gần nửa 
triệu Franc Pháp, chưa kể tới những tháng làm việc miễn phí của 6 chuyên 
gia và ông Aubrae trong 4 tháng liền tại cơ quan lưu trữ. 

Tại Việt Nam, VTT đã tổ chức song song một bộ phận chuyên Lrách để 
duy trì quan hệ, tiếp nhận và phân phối micrô phiếu tới các cơ quan thông 
tín để kịp thời khai thác. V'T bảo quản bộ mierô phiếu mẹ trên phim bạc để 
làm gốc, còn 5 bộ phim điazoic thì VTT giữ 1 bộ lưu tại Thư viện KHKTTƯ, 
các bộ còn lại phân theo chuyên để cho các cơ quan thông tìn chuyên ngành 
và địa phương. Để sao nhân và sử dụng những micrô phiếu này, cần có 
những trang thiết bị chuyên dụng. Những thiết bị này đã được dự trù trong 
dự án PNUD-UNESCO, trong đó có nhiều máy đọc micrô phiếu được phân 
phối cho các cơ quan thông tìn ngành và địa phương. 


Nhiều cuộc họp được Lổ chức đánh giá tác dụng của dự án chuyển giao 
tư liệu hồi cố này, nói chung là có hiệu quả kịp thời, nhiều cơ quan quy 
hoạch khảo sát nghiên cứu... đã tham khảo có kết quả, tiết kiệm được nhiều 
thời gián, như trong nông nghiệp, các loại cây lương thực nhất là lúa, các 
vùng cây công nghiệp (cao su, chè, cà phê...), các vùng đặc sản..., trong công 
nghiệp, các vùng khoáng sẵn, các bản thiết kế những công trình lớn, đường 
bộ, đường thuỷ..., về khí tượng thủy văn, môi trường tự nhiên, nói chung về 
khai thác tài nguyên thiên nhiên... Tới nay, những tư liệu hổi cố đó vẫn còn 
là những nguồn tin hữu ích cho nghiên cứu?), 


Những công việc khác 


Ngoài hai để án lớn trên đây mà chính ông Aubrac là người có sắng 
kiến và có công ban đầu, ông còn thường xuyên hỗ trợ cho hoạt động thông 
tin ở Việt Nam mỗi khi có yêu câu, như ông đã giúp Trung tâm Thông tin 
Nông nghiệp có một dự án hợp tác với tổ chức RAO của Liên Hiệp Quốc, hay 
đã giúp Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt quan 
hệ với Hội những người làm công tác thông tin (ADBS) là Hội lớn nhất của 
Pháp về Thông tin Tư liệu. Khi tôi công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại 
Pháp, ông đã giúp tôi rất nhiều trong mối quan hệ phát triển hợp tác với các 


t Tập micrô phiểu này hiện đang được lưu trữ tại Thư viện KHKTTƯ ~ 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 


45 


giới KHKT ở Pháp, các cấp quản lý và các chuyên gia cụ thể. Tại Paris, ông 
đã cùng Hội hữu nghị Pháp - Việt tổ chức một T>ung tâm Thông tin Tư liệu 
về Việt Nam ngày nay (C1D0-VN) từ gần 20 năm nay với sự cộng tác tự 
nguyện của một số người có cảm tình với Việt Nam. Trung tâm này được sự 
giúp dỡ của Thư viện Quốc gia Việt Nam, tập hợp nhiều sách báo tạp chí 
của Việt Nam, phục vụ rộng rãi các đối tượng muốn tìm hiểu về tình hình 
đất nước ta đang đổi mới. Ông có quan hệ thường xuyên với Đại sứ quán 
Việt Nam tại Pháp và luôn luôn sẵn sàng cộng tác. 


Ông thực là một con người tử tết 
90 năm ngày sinh 


Trong những năm gần đây, mỗi lần tôi đi công tác qua Pháp, chúng 
tôi bao giờ cũng tranh thủ gặp lại nhau, trao đối thông tin về Việt Nam, 
mạn đầm về thời cuộc, nhất là thăm hỏi sức khoẻ của gia đình vì chúng tôi 
đã lớn tuổi cả rồi. 

Hai ông bà đếu đã trên đưới 90 tuổi, vẫn còn đang hoạt động trong 
lĩnh vực mình ưa thích. Ông nói với tôi một câu đơn giản mà tôi nhớ mãi: 
“Lao động là sức khỏe” (Le travall, cest la santé) - Tôi cũng đang cố gắng 
noi theo. Bà Lueie Aubrae người cao mảnh, lưng bắt đầu còng, mắt kém 
phải đeo một loại kính đặc biệt, thế mà thường xuyên đi khắp nước Pháp, 
theo lời mời của các trường phổ thông, để nói chuyện với học sinh về lịch sử, 
đặc biệt là về cuộc kháng chiến chống phát xít Đức. Bà rất tâm huyết với 
công việc này vì bà cho là rất cần thiết đối với thế hệ trẻ. Ông Aubrae, vẫn 
minh mẫn, tuy bắt đầu chậm chạp và nghe khó, gần đây đã tập trung vào 
việc viết hổi ký, ông có ưu điểm là lưu trữ có hệ thống những sổ tay hàng 
chục năm nay, nên ông kể lại những sự việc dã xảy ra từ lâu Lương đối dễ 
đàng và chính xác. Đầu năm nay, tôi nhận được một thiếp chúc Tết của ông, 
nói vui rằng ông vẫn dang tiếp tục đóng vai trò "long trọng viên" tại các hội 
thảo, hội nghị, kỷ niệm về Việt Nam mà gần đây nhất là về Henri Martin, 
một nhà hoạt động cộng sản tiêu biểu chống chiến tranh của Pháp tại Việt 
Nam. Hai ông bà sống rất hạnh phúc tại một căn hộ tầng 9, quận 13 ở 
Paris. Trong phòng khách, rất nhiều kỷ vật của Việt Nam được bẩy biện 
một cách trân trọng, nổi bật nhất là một bức tranh lụa do Hồ Chủ tịch tặng 
được treo ở một góc tường đặc biệt. Ông bà mỗi người có :nột thú chơi riêng, 
bà thích sưu tâm các loại đồ chơi về gà, nhất là gà trống, còn ông thì sưu 
tầm các loại tấu thuốc lá, tới nay ông bà đã có tới hơn một trăm loại mỗi 
thứ, được trưng bày trên các ngăn của một tủ kính. Thật ngạc nhiên và 


46 


thích thú khi được ngắm hai bộ sưu tập này, cứ như là tại một bảo tàng vậy. 

Chính tại căn phòng này, ông bà đã tiếp các chính khách, nhà báo, 
phóng viên, vô tuyến truyển hình, các phái đoàn, các bạn bè thân thuộc, 
nhất là từ Việt Nam sang bao giờ cũng được ông bà đón tiếp niềm nở. Ông 
là một kho tư liệu lịch sử sống về Việt Nam trong thời chiến vừa qua, đặc 
biệt là ông có một bộ ảnh đầy đủ về thời kỳ Bác Hề sang Pháp đàm phán 
năm 1946. Một số cán bộ của VTTqua Pháp công tác cũng đã đến thăm hỏi 
gia đình ông và đã được ông bà đón tiếp chân tình. Mỗi lần qua Pháp, lần 
cuối vào tháng 11 năm ngoái, nếu bà Lueie có mặt, bao giờ bà cũng dành 
thời gian mời tôi ăn cơm tại nhà, tuy rất đơn giản nhưng rất giàu tình cảm 
gia đình. Tôi thường gọi vui ông là Anh cả. 

Hai tháng gần dây, tôi có địp gặp lại tại Hà Nội con gái của ông là bà 
Barbette Helfer cùng chồng là giáo sư kinh tế sang giảng dạy tại Hà Nội, 
Bà Barbette chính là người đã được Bác Hồ đỡ đầu, nay đã nghỉ hưu, theo 
chồng sang du lịch Việt Nam cùng con gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp tú tài. 
Chúng tôi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, thăm hỏi gia đình và được biết ông 
bà Aubrae vẫn khoẻ và hoạt động bình thường, con cái đều thành đạt, dâu 
rể, cháu chất đây đàn, mỗi lần có địp lại hội hợp đông đủ đây chật cá nhà. 
Thật là hạnh phúc! Sao mà giống những đại gia đình ở Việt Nam làm vậy! 
Đúng là ở hiển gặp lành. 

Bà Barbette cho biết ngày 31 tháng 7 năm 2004 này là ngày kỹ niệm 
lần thứ 90 ngày sinh của ông Aubrac. Tôi đã gửi tặng ông bà một biểu tượng 
nhỏ, một đôi trống mái đang nhảy múa với nhau, và viết bài này cũng là để 
tỏ lòng chân thành cảm ơn ông bà đối với anh chị em làm công tác thông tin 
chúng tôi, đồng thời là để tôn kính một cuộc đời hoạt động đầy nhân văn và 
hướng thiện. 


Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2004 


47 


MáY TÍNH LƯỢNG Tử Hứa HẸN 
NHỮNG ĐIÊU KỲ DIỆU 


ĐÀO VỌNG ĐỨC 


Trong những thập kỷ gần đây chúng ta chứng kiến những bước tiến vĩ 
dại của khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Nhiều hướng nghiên 
cứu hoàn toàn mới đang dược hình thành và trên đà phát triển rất sôi động, 
đặc biệt là máy tính lượng tử (quantum eomputer). Nhiều ý kiến nhận định 
rằng đó sẽ là một thành tựu ngoạn mục nhất của thế kỷ 21 này, sẽ tạo ra 
những bước tiến nháy vọt vĩ đại không những trong khoa học và công nghệ, 
mà còn rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đây là một cuộc viễn 
chính khoa học đây hứa hẹn, ở đó hội tụ các ảnh hưởng tương hỗ của những 
phát mình có ý nghĩa bậc nhất trong khoa học và công nghệ thế kỷ 20 - Cơ 
lượng Lử và máy tính. 


Ý tưởng về máy tính lượng tử do Feynman và Benioff để xướng năm 
1982 trên cơ sở nhìn nhận của Feynman về thế giới lượng tử: do có thể song 
song tổn tại ở tất cả mọi trạng thái, các vật thể vi mô có khuynh hướng thực 
hiện tất cả mọi việc cùng một lúc, Sự song song tổn tại này có thể được sử 
dụng làm cơ sở để tạo ra các máy tính siêu tốc — máy tính lượng tử, 


Cũng cần nhắc lại rằng tuy v vật lý lượng tử là công cụ chủ yếu dể 
hiểu và vận hành các cơ chế của các linh kiện trong các máy tính số như 
hiện nay, bản thân quá trình tính toán trên các máy tính này vẫn hoàn 
toàn mang tính thuần tuý cổ điển. 


Ngược dòng thời gian, lịch sử của tính toán lượng tử (quantum 
conmputation) khởi đầu từ một vấn để có tính hàn lâm liên quan đến lượng 
nhiệt tối thiểu tỏa ra trong mỗi bước tính. Năm 1961, kết quả nghiên cứu 
của Landauer đã chứng tổ rằng những quá trình thay đổi trạng thái không 
nghịch đảo (như tại các cổng logie trong các máy tính truyền thống hiện 
nay) buộc phải tỏa nhiệt, và đó là trở ngại chủ yếu đối với xu hướng thu nhỏ 
dân kích thước máy tính. Điểu này đã là động cơ để Bennett phát hiện ra 
khả năng sử đụng các tính toán với các cổng logie nghịch đảo được và do đó 
không tỏa nhiệt vào năm 19738, Các cổng logie này có ý nghĩa quyết dịnh đối 


48 


với máy tính lượng tử do tính nghịch đảo dược của các quá trình chuyển hóa 
lượng tử. 


Tiền để xuyên suốt của lý thuyết lượng tử là tiển đề về tính đối ngẫu 
(duality) của vật chất, khẳng định rằng mọi vật thể vi mô cùng một lúc thể 
hiện mình với hai tính chất tương phản nhau - tính chất hạt và tính chất 
sóng. Ý tưởng có tính cách mạng này do Niels Bohr - một trong những 
người sáng lập chủ yếu của lý thuyết lượng tử - để xướng thông qua 
“nguyên lý bổ sung” Œohr complementarity) khẳng định rằng Sóng và Hạt 
là hai mặt bổ sung lẫn nhau của hiện thực. 


Nguyên lý này dẫn đến một hệ quả cực kỳ quan trọng là : Khái niệm 
quỹ đạo (như ta vẫn thường quan niệm trong cơ học cổ điển) mất hết ý 
nghĩa, Vật thể vi mô chuyển động không theo bất cứ một quỹ đạo xác định 
nào, tức là chuyển từ vị trí này qua vị trí khác theo vô số con đường cùng 
một lúc. Suy rộng hơn nữa là vật thể vi mô có thể cùng một lúc có mặt tại vô 
số vị trí khác nhau, cùng một lúc có thể làm vô số công việc khác nhau, cùng 
một lúc có thể ở vô số trạng thái khác nhau. Đó chính là nội dung của 
nguyên Ìý chồng chập trạng thái (superposition prineiple). Cũng chính xuất 
phát từ nguyên lý chồng chắp trạng thái mà Feynman đã nẩy ra ý tưởng về 
máy tính lượng tử . Máy tính lượng tử cấu tạo từ các bit lượng tử — qubit 
(quantum bit). Bất kỳ một hệ lượng tử nào tổn tại trong hai trạng thái khác 
nhau đều có thể được sử dụng như một qubit, một trạng thái đặt tương ứng 
với giá trị bịt cổ điển 0 ký hiệu là | 0), trạng thái kia đặt tương ứng với giá 
trị bit cổ điển 1 ký hiệu là | 1). Một qubit có thể ở trong trạng thái chồng 
chập ~ một tổ hợp tuyến tính bất kỳ của | 0) và | 1) và thể hiện cùng một lúc 
cả hai giá trị Ö và 1. 

Sử dụng trạng thái chồng chập cho phép thao tác với các trạng thái 
lượng tử biểu diễn đồng thời nhiều số khác nhau, người ta gọi là tính “song 
song lượng tử” (quantam parallelism). Điểu này cho phép đẩy tốc độ tính 
toán lên vô cùng lớn. Người ta ước tính rằng một máy tính lượng tử chỉ với 
32 qubit đã có thế hoạt động tương đương với bốn tỉ máy tính mạnh nhất 
hiện nay. 


Tuy nhiên, sự cùng tổn tại các trạng thái khác nhau trong một trạng 
thái chồng chập của qubit là eựe kỳ mong manh. Chỉ cần một tương tác rất 
nhỏ nào đó của qubit với môi trường vĩ mô xung quanh, chẳng hạn thành 
của buồng chân không, ngón tay của người làm thí nghiệm, v.v... đều có thể 
đưa ngay lập tức cubit co lại trở về trạng thái đơn | 0) hoặc | 1). Hiện tượng 
này, gọi là “phá kết” (decoherence) sẽ làm hỏng toàn bộ tiến trình. Do vậy 


49 


các tính toán lượng tử cần phải được thực hiện trong khoảng thời gian bé 
hơn cỡ thời gian đặc trưng cho quá trình phá kết. Người ta cố gắng hạn chế 
sự phá kết bằng cách dùng spin hạt nhân của các phân tử chất lỏng làm 
qubit và sử dụng phương phép cộng hưởng từ hạt nhân để điều khiển. 


Trên thực tế, để tạo ra một máy tính lượng tử hoạt động được, nhiều 
vấn để cần phải được giải quyết, trong đó có vấn đề sử dụng các trạng thái 
chồng chập với một số tính chất rất đặc biệt, gọi là “trạng thái đan chằng” 
(entangled state), vấn để tạo các cơ sở dữ liệu lượng tử và vấn để lập các 
thuật giải lượng tử, 

Các trạng thái đan chằng được Sehrödinger chú ý tới lần đầu tiên 
năm 1885 với tên gọi tiếng Đức là verschränkung -— có nghĩa là tương giao 
với nhau, đan xen vào nhau. Theo cách diễn đạt toán học thì đó là các trạng 
thái không thể biểu điễn được dưới dạng tích trực tiếp của các trạng thái 
đơn hạt. Chúng có một đặc trưng rất kỳ lạ là một khi hai đối tượng nào đó 
đã ở trong trạng thái này thì chúng mãi mãi vương vấn nhau, cho dù sau đó 
tách xa nhau bao nhiêu và nếu một đối tượng chịu một tác động nào đó thì 
ngay lập tức đối tượng kia sẽ bị ảnh hưởng theo. Điều này đã dẫn đến một 
nghịch lý kỳ bí và rối rấm về logie. Thậm chí đến ngay cả Binstein cũng 
không thể nào hình dung nổi và gọi đó là “tác động ma quái phì không 
gian”. Sự tồn tại các trạng thái này gần đây đã được rất nhiều thí nghiệm 
khẳng định. 

Có các thuật giải lượng tử thì mới lập được sơ đổ mạch lượng tử với 
các cổng lượng tử tương ứng. Năm 1985 Deutsh đã đưa ra được một thuật 
giải lượng tử đầu tiên cho một bài toán rất đơn giản, và đó được xem là một 
thành công bước đầu rất khích lệ. Đến năm 1994, Shor đã sáng tạo được 
một thuật giải lượng tử hoành tráng, cho phép thực hiện việc phân tích các 
số nguyên thành các thừa số nguyên tế một cách nhanh chóng. Kết quả này 
đã làm bùng lên sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tới máy tính lượng tử. 

Phát minh của Shor có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển công 
nghệ thông tin, góp phần quan trọng cho sự ra đời của ngành thông tản 
lượng tử. Thuật giải Shor kết hợp với sử dụng các trạng thái đan chằng 
thích hợp tạo cho máy tính lượng tử khả năng giải quyết rất đơn giản và 
nhanh chóng vấn để phân tích các số nguyên lớn. Một ví dụ để so sánh : để 
có thể giải các mật mã dựa trên phương pháp truyền thống là phân tích một 
số thành các thừa số nguyên tấ, thì với một mật mã dưới dạng số gồm 200 
chữ số, máy tính cổ điển phải mất khoảng vài ngàn năm, trong khi đó máy 
tínhh lượng tử chỉ cần 1 phút. Khả năng chuyển tải các thông tin lượng tử 


50 


là một trong những hòn đá tảng của máy tính lượng tử. Điều đáng chú ý là 
các thông tin lượng tử không thể đọc được, cũng không thể sao chép được 
(no — cloning theorem). Người thao tác không cách gì có thể đọc được thông 
tìn mình đang chuyển. Cũng chính bằng cách vận dụng thích hợp các trạng 
thái đan chằng mà ta có thể chuyển tức khắc và an toàn tuyệt đối các thông 
tin mật được mã hóa dưới dạng các trạng thái lượng tử. 

“Thông tin lượng tử đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và đầu tư 
nghiên cứu. Người La chờ đợi rằng thông tin lượng tử sẽ là một cuộc dại cách 
mạng trong công nghệ thông tin, mà ảnh hưởng to lớn của nó chưa lường 
tính hết được. 


Cũng cần nói thêm rằng từ khi ra đời lý thuyết lượng tử hiện đại cách 
đây vài thập kỷ người ta cũng đã nghĩ được, tuy chưa ý thức thật đầy dủ, 
rằng các quá trình cơ sở nhất của thiên nhiên thực chất là các quá trình xử 
lý thông tin lượng tử diễn ra khắp nơi quanh ta, và lượng thông tin xử lý 
trong một đơn vị vật chất và thời gian cực bé cũng lớn hơn rất nhiều lần 
lượng thông tin mà toàn bộ công nghệ thông tin cổ điển đã cung cấp. 

Một lãnh vực khác hoàn toàn mới và cực kỳ hấp dẫn, liên quan mật 
thiết đến máy tính lượng tử là “viễn chuyển lượng tử” (quantum 
teleportation). Đó cũng là một thành phần cốt yếu đối với các mạch tính 
toán lượng tử. 


Lý thuyết đã chứng tỏ được rằng bằng cách vận dụng các trạng thái 
đan chẳng nhau một cách thích hợp, ta có thể tạo ra được cơ chế để chuyển 
một trạng thái bất kỳ từ một vị trí này qua một vị trí khác, và từ đó tái tạo 
một vật thể từ một nơi này tới một nơi khác xa bao nhiêu tùy ý trong chớp 
nhoáng. Hiệu ứng này cũng có thể gọi là "thần thông viễn chuyển lượng tử", 
làm ta liên tưởng đến những câu chuyện thần thoại về thần thông biến hoá, 
thoát ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần... Hiệu ứng này mở ra một viễn 
cảnh thật huy hoàng, hứa hẹn sẽ mang lại những thành tựu vĩ đại cả về 
phương diện khoa học lẫn đời sống xã hội. Hiện nay thực nghiệm đã kiểm 
chứng được hiệu ứng này với khoảng cách vài chục cây số cho một số trường 
hợp đơn giản, và người ta đã nghĩ đến việc thực hiện thần thông viễn 
chuyển cho các đối tượng vĩ mô. 


Lời cảm ơn 
Túc gid chân thành cảm ơn các đồng nghiệp tại Viện Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 


Đại học Sự phạm Hà Nội uà Đại học Đông Đô uê những ý kiến trao đổi bổ ích xung 
guanh các uấn đề chuyên môn đề cập trong bài 0iết này. 


CÔNG NGHỆ SINH HỌC - MỘT SỐ Xu HƯỚNG PHáT 
TRIÊN Vũ KHảđ NẴNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NãM 


LÊ XUÂN TÚ 


I. CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÀ GÌ ? 


Trên thế giới và ở nước ta đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học để tìm 
ra một định nghĩa về công nghệ sinh học. Các học giả để xuất nhiều ý kiến, 
song định nghĩa được chấp thuận rộng rãi là: “Công nghệ sinh học là các 
quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân 
sinh học (ở mức độ cơ thể, tế bào, dưới tế bào và có thể cả các đại phân tử 
sinh học) đựa trên các thành tựu tổng hợp của nhiều chuyên ngành khoa 
học và công nghệ phục vụ cho việc tăng trưởng vật chất của xã hội và bảo vệ 
lợi ích của con người”. 


Dựa vào các kết quả nghiên cứu mới nhất, các tác nhân sinh học tham 
gia vào quá trình sản xuất có thể là những giống sinh vật mới hoặc các sản 
phẩm của chúng được tạo ra bằng kỹ thuật di truyền hiện đại (công nghệ 
gen). 

Từ định nghĩa trên, có thể nhận thấy: 


- Công nghệ sinh học không phải là môn khoa học như toán học, vật lý 
học, hóa học hay sinh học. 


- Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ sản xuất trong xã hội 
con người. 


- Công nghệ sinh học không chỉ nhằm mục đích tạo ra của cải vật 
chất, mà còn hướng đến vấn để bảo vệ và tăng cường chất lượng cuộc sống 
cho con người, 


Công nghệ sinh học là một lĩnh vực giao thoa của khoa học và công 
nghệ đang được toàn thế giới chú ý. Với một tốc độ phát triển vô cùng 
nhanh chóng, công nghệ sinh học đã, đang và sẽ tạo ra một cuộc cách mạng 
mang tính đột phá không chỉ trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược, mà 
dang dân làm thay đổi đến tận gốc rễ phương thức sản xuất và cách sống 
của nhân loại trong tương lai và thậm chí triết lý sống của con người. 


Huân chương nào cũng có hai mặt. Công nghệ sinh học sẽ mang lại sự 


phong phú và thịnh vượng cho cuộc sống của con người. Tuy nhiên sự phát 
triển công nghệ sinh học trong những năm gần đây cũng đã để lộ ra những 
nguy cở tiểm năng vô cùng nguy hiểm đối với sự tồn vong của loài người. Về 
vấn để này, chúng ta sẽ trở lại khi bàn về vấn để an toàn sinh học ở phần 
sau. 


: Ở Mỹ — một nước có công nghệ sinh học phát triển vào bậc nhất trên 
thế giới - triển vọng của công nghệ ADN tái tổ hợp (công nghệ gen) dược đặc 
biệt quan tâm. Ngày 15 tháng 10 năm 1980, Công ty Genetech công bế khả 
năng sản xuất công nghệp insulin nhân tạo. Sau đó, chỉ 20 phút sau giờ mở 
cửa của thị trường chứng khoán ở New York, giá cổ phiếu của Công ty công 
nghệ sinh học Genetech đã tăng từ 35 đôla lên 89 đôla. Đây là sự tăng giá 
cổ phiếu đột biến chưa hề có từ trước tới nay trong lịch sử thị trường chứng 
khoán. 


Người ta thường chia sự phát triển của công nghệ sinh học ra ba giai 
đoạn. Trước hết là giai đoạn công nghệ sinh học truyền thống. Đó là thời kỳ 
sản xuất rượu bia, giấm, sữa chua, phomát, tương, chao, men bánh mỳ. 
Tiếp theo đó là giai đoạn công nghệ sinh học cận đại. Giai đoạn này sản 
xuất enzym, axit amin, axit hữu cơ, sinh khối đơn bào, kháng sinh, vitamin, 
thuốc trừ sâu sinh họ, v. v... 


Hiện nay là giai đoạn công nghệ sinh học hiện đại (chủ yếu sử dụng 
công nghệ gen, tái tổ hợp ADN). Công nghệ sinh học hiện đại sử dụng các 
kỹ thuật trao đểi, sửa chữa, tổ hợp hoặc cải tạo vật chất đi truyền ở mức độ 
phân tử để tạo ra những loại sinh vật mới hoặc bắt các sinh vật này tạo ra 
các protein hay các sản phẩm khác mà vốn đĩ chúng không tạo ra được. 


Công nghệ sinh học hiện đại bao gồm công nghệ gen hay công nghệ di 
truyền, công nghệ tế bào, công nghệ enzym/protein, công nghệ lên men hay 
còn gọi là công nghệ vì sinh. 

Tôi xin trình bày cụ thể hơn một số thành tựu đã đạt được của công 
nghệ sinh học trên thế giới trong mấy thập niên vừa qua. 

Công nghệ gen mở ra tiển đồ to lớn trong việc tạo ra các cây trồng 
chuyển gen (GMC hay GMO). Cây thuốc lá là cây chuyển gen đầu tiên được 
đưa vào ứng dụng (1983). Sau đó là cây bông kháng sâu và kháng cỏ dại 
(1986). Khi đó chỉ mới có 5 loại GMC được đưa ra thử nghiệm. Đến năm 
1992 số GMC đã tăng lên đến 67ð loại. Trong vòng 12 năm (1987 — 1999), 
riêng Mỹ đã đưa vào thí nghiệm đồng ruộng 4779 loại GMC. Diện tích gieo 
trồng GMC trên thế giới năm 1995 là 1,2 triệu ha, năm 1996 là 2,84 triệu 


53 


ha. Trong tổng số diện tích gieo trồng GMC (1998) thì Mỹ chiếm 72,8%, 
Achentina — 15,3%; Canada — 9,9%; Trung Quốc — 0,7%; Ức — 0,4%; Mêhicô 
- 0,4%; các nước khác — 0,B%. Trong các loại GMC thì đậu tương chiếm 
51,7%, ngô - 30,1%; bông - 9,1%; cải đầu — 8,7%; khoai tây — 0,3%. Về đặc 
tính chuyển gen thì chủ yếu nhằm mục tiêu để kháng với thuốc trừ cỏ — 
71,0%; để kháng với sâu hại — 27,6%; để kháng với cả hai — 1,1%, chỉ có 0,3 
là nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm. 


Các nước hiện có cách nhìn không thống nhất về GMC. Mỹ mỏ rộng 
rất nhanh chủng loại và diện tích gieo trồng GMC. Trung Quốc thận trọng 
hơn, nhưng riêng loại bông kháng'sâu hại cũng đã được đưa ra diện tích tới 
5 triệu mẫu TQ (15 mẫu TQ = lha). Nhiều nước châu Âu chống lại chủ 
trương phát triển loại GMC. Cũng có thể còn do các lý do cạnh tranh thị 
trường. Gần đây nước Anh đã chính thức cho trồng một số cây chuyển gen. 
Chúng ta chủ trương tôn trọng các quy ước quốc tế về an toàn sinh học 
nhưng mặt khác cũng cần đẩy mạnh các nghiên cứu và ứng dụng trong 
phạm vi có thể kiểm soát được. 

Công nghệ ADN tái tổ hợp 

Công nghệ ADN tái tổ hợp tiếp tục được khai thác tối đa nhằm: 

~ Bản xuất các loại thuốc mới, các vaexin an toàn. 

~- Điều trị các bệnh di truyền. 

~ Tăng cường các yếu tố điều khiển sinh học trong nông nghiệp. 

~ Tăng năng suất nông nghiệp và giảm chỉ phí sản xuất. 

~ Giảm đặc tính gây đị ứng ở một số sản phẩm lương thực. 


~Cải tiến chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm lương thực, thực 
phẩm. 


— Sản xuất nhựa sinh học. 

~ Giảm ô nhiễm nước và không khí. 

~ Làm chậm quá trình gây hỏng thực phẩm khi bảo quản. 
- Không chế các bệnh virút. 


- Ứ chế quá trình viêm nhiễm. 


54 


Phân tích siêu vỉ lượng 


Công nghệ phân tích siêu vi lượng (microarrays) là công nghệ đang 
được phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong các nghiên 
cứu về genom, cấu trúc và chức năng của gen. Công nghệ này cho phép 
phân tích hàng nghìn, hàng vạn mẫu đồng thời bằng cách sản xuất ra hàng 
nghìn các chip ADN, chip protein tương ứng. 


Các máy phân tích ADN và các hệ thống chip sinh học sẽ thúc đẩy các 
thành tựu nghiên cứu về phân tích đi truyền, phát triển các được phẩm 
thuốc mới và các cảm ứng sinh học. 

Công nghệ cảm ứng sinh học 


Công nghệ cảm ứng sinh học có mục đích nhằm phát triển các thiết bị 
cảm ứng sinh học dựa trên đặc thù của các tế bào, phân tử để phát hiện và 
đo vật chất có nồng độ cực kỳ thấp nhằm: 


~Ðo các giá trị về dinh dưỡng, độ sạch, an toàn của lương thực. 
~ Định vị và đo mức độ ô nhiễm môi trường. 


~ Phát hiện và định lượng các yếu tố sinh học, chất độc hại ... 


Công nghệ nanô sỉnh học 


Kết hợp công nghệ nanô với sinh học phân tử, nhằm khai thác tối đa 
các thuộc tính tuyệt vời của các phân tử sinh học và các quá trình tế bào. 
Các ứng dụng bao gồm: 


~ Tăng tốc độ chẩn đoán bệnh. 


— Tạo ra các cấu trúc sinh học có kích thước nanô nhằm chuyển các 
phân tử chức năng vào tế bào. Đưa được thuốc điều trị vào tận từng tế bào, 


~ Cải thiện độ chính xác và đặc thù của dược liệu. 

~ Giảm thiểu tối đa các cảm ứng sinh học bằng cách kết hợp các 
thành phẩm sinh học và điện tử thành một cấu trúc duy nhất. 

~ Kích thích sự phát triển của các công nghệ sản xuất xanh (green 
manufacturing practices). 

Trong công nghệ tế bào, cần chú ý đến thành quả đột xuất về việc 
chuyển nhân (nuclear transplantation) và sự ra đời con cừu Dolly của 
Wilmut năm 1997. Đó là thành công mở đầu của việc sinh sản vô tính 


55 


(cloning) một động vật có vú. Về sau các nhà khoa học khác đã liên tiếp tạo 
ra bằng phương pháp sinh sản vô tính này các con chuột, dê , cừu, bò, lợn... 
Nếu thành công trong việc chuyển vào lợn những gen của người để chống lại 
sự đào thải sau khi ghép phủ tạng rồi cho sinh sản vô tính để tạo ra hàng 
loạt các con lợn quý giá này thì hoàn toàn có thể mở ra một tiển đề rộng lớn 
trong việc dùng phủ tạng của lợn (thận, gan, tim ...) để ghép cho người 
bệnh. 

Người ta cũng đã thành công trong việc nuôi cấy các tế bào gốc của 
phôi thai (embryonie stem cell) và dùng chúng vào các mục tiêu điều trị các 
bệnh hiểm nghèo, kể cả các bệnh di truyền, 


Về công nghệ enzymiprotein người ta đã sử dụng thành công kỹ thuật 
enzym bất động (mmobilized enzym) hoặc tế bào bất động Gmmobilized 
cel]) để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm được tạo thành nhờ 
hoạt động xúc tác của enzym. Nhờ sử dụng công nghệ gen, người ta có thể 
tạo ra khả năng sinh sản một enzyme mới nhờ vì khuẩn hoặc nấm men 
hoặc là men hoặc là nâng cao thêm lên nhiều lần hoạt tính sản sinh enzym 
của chúng. 

Sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị thực tiễn rất lớn và vì vậy đã 
đem lại những nguồn doanh thu khổng lỗ cho các công ty công nghệ sinh 
học ở nhiều nước. Sau khi sản xuất thành công insulin vào năm 1982 đến 
nay, cơ quan FDA của Mỹ đã cho phép sẵn xuất mới trên 50 loại dược phẩm 
tái tổ hợp gen. Hiện nay ở Mỹ đã có trên 1300 công ty công nghệ sinh học, 
châu Âu có 700 công ty công nghệ sinh học. Năm 1996 doanh thu chỉ riêng 
về các được phẩm tái tổ hợp gen ở Mỹ đã đạt tới 8 tỉ đôla. Nhật Bản vào thời 
diểm 1996 doanh thu về các dược phẩm tái tổ hợp gen đã đạt đến 489, 1 tỉ 
yên, chiếm 2ð% tổng doanh thu về các sản phẩm công nghệ sinh học. Tại 
Mỹ năm 2000 doanh thu chỉ riệng các sản phẩm công nghệ sinh học công 
nghiệp đã đạt đến 11 ~ 1õ tỉ đôla. 

Về công nghệ tế bào, các nước đều đã sử dụng rộng rãi kỹ thuật nuôi 
cấy mô để tạo ra các đồng cây chịu bệnh (ví dụ khoai tây sạch virut) hoặc 
nhân nhanh các giống quý hiếm hay là có giá trị kinh tế cao (ví dụ cây bông, 
cây sung Mỹ, nhân sâm, tam thất ...). Việc nuôi cấy tế bào eó thể dùng làm 
nơi lưu giữ nguồn gen, có thể gây đột biến để dùng trong chọn giống, Việc 
nuôi cấy tế bào động vật còn để dùng làm môi trường sản xuất nhiều loại 
vacxin virut. Để nuôi cấy tế bào, có thể dùng phương pháp nuôi cấy bể mặt, 
nuôi cấy chìm, nuôi cấy lắc, nuôi cấy huyển phù, nuôi cấy phân đợt, nuôi 
cấy liên tục, nuôi cấy phân đoạn — liên tục, nuôi cấy fedbatch.... 


56 


Sử dụng kỹ thuật dung hợp tế bào (eell fusion) có thể tạo ra một tế 
bào lai, thông qua kỹ thuật nuôi cấy mô có thể tạo ra một cây lai khác loài, 
ví dụ cây khoai — cà (pomate) trên mặt đất cho quả cà chua, dưới mặt đất 
cho củ khoai tây (). 


II. NHỮNG SUY NGHĨ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Ở VIỆT NAM 


Trong những năm sắp tới, nông nghiệp Việt Nam sẽ đứng trước 
những thách thức ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng sức 
cạnh tranh trong tiến trình hội nhập. 


Các thách thức đó tập trung vào 4 nội dung phát triển nông nghiệp: 
hiện đại, hiệu quả, sinh thái, bền vững. Công nghệ sinh học sẽ có vai trò to 
lớn, nếu không nói là chủ chốt, trong thực hiện 4 nội dung nói trên. 


Dưới đây là một số suy nghĩ của chúng tôi trong vấn để này. 


1. Xây dựng hệ thống cây trồng dựa trên công nghệ sinh học 


A1 cũng biết giống tốt là tiền để của một nền nông nghiệp tiến bộ. Đầu 
tư vào công tác giống bao giờ cũng là đầu tư có hiệu quả cao nhất, 

Trong nông nghiệp hiện đại, người nông dân không tự sản xuất giống 
cho mình trồng, mà giống tốt phải cung cấp cho họ, do các công ty Nhà nước 
hay tư nhân có trình độ chuyên môn hóa cao. Nếu nhất trí được quan điểm 
đó thì có quá nhiều việc công nghệ sinh học phải làm cho công tác giống 
hiện nay. Trước hết, đó là việc thay đổi cơ bản các tư duy về công tác giống 
và xây dựng một công nghiệp giống hiện đại dựa trên nền tảng phát triển 
công nghệ sình học. 

1.1. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (không chỉ ở eơ quan khoa học 
mà ở các đơn vị sản xuất) cho công tác nhân giống vô tính, trong đó có cây 
lương thực (khoai tây, khoai lang, khoai mỡ, khoai mỳ (sắn), cây công 
nghiệp (cà phê, hồ tiêu, ca cao, cao su, mía, trẩu, chè...), cây rừng (các loại 
cây thân gỗ lớn nhanh, có giá trị gỗ cao, nhóm tre trúc, nhóm cây làm bột 
giấy), cây hoa kiểng (lan, địa lan, ly, hồng, cẩm trướng ...), cây ăn quả 
(chuối, dứa, cam, quít, vải, bơ, dâu tây ...), cây làm thuốc. 

Công nghệ sinh học giúp hoàn thiện các kỹ thuật làm vườn cổ truyền 
như chiết ghép, theo hướng tạo nguồn gốc ghép và mắt ghép sạch bệnh 
bằng các phương pháp công nghệ sinh học. 


Công nghệ sinh học giúp tạo ra được hàng rào kiểm dịch nghiêm khắc 


5? 


ö các vùng trong nước và nhập qua biên giới, không cho phép các loại giống 
mang mầm bệnh trôi nổi trên thị trường. Hiện tượng “nhà nhà” sản xuất 
giống, buôn bán giống thoải mái như hiện nay cần chấm dứt, mới có thể 
nâng chất lượng công tác giống. 

1.2. Đưa các lý luận và phương pháp hiện đại vào công tác lai tạo 
giống như MAS (markerrassisted), chuyển gen, di truyền cơ quan tử, sử 
dụng các promter đặc hiệu ... Nhiều người còn phân vân về GMO và các 
"rủi ro chưa chứng minh được nhưng biết đâu có thể có” của GMO. Cũng 
không có gì lạ vì Mendel cũng gặp các khó khăn tương tự khi ông bắt đầu 
lai các cây đậu. 

1.3. Ưu thế lai là nội dung chủ yếu của công tác giống trên thế giới từ 
những năm 50 thế kỷ trước, nhưng gần đây mới được chú trọng ở nước ta. 
Alặc dù có một khoảng cách lớn như vậy, nếu đẩy mạng ứng dụng công nghệ 
sinh học, chúng ta có thể tiến nhanh hơn. Với các công nghệ hiện đại có thể 
sưu tập, báo quản tập đoàn giống in vitro hoặc dùng ngân hàng lạnh 
(cryoconervation) thay cho việc cho việc duy trì trên đồng ruộng. Có thể giữ 
thuần các dòng bố, mẹ và nhân giống bố mẹ bằng kỹ thuật ¿» uiro tiến đến 
tự sản xuất giống lai thay cho nhập nội phần lớn như hiện nay. 


1.4. Tạo ra thị trường trong nước do công nghệ sinh học. Gần đây việc 
nhập giống cây trồng từ nước ngoài vào Việt Nam diễn ra rất ô ạt, lộn xộn, 
vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kiểm dịch thực vật (giống mía, giống 
đứa, giống lúa, giống khoai tây, giống cây ăn quả ...). 

Nếu trước đây chỉ bỏ ra một vài phần trăm của phí nhập giống để xây 
dựng các cơ sở công nghệ sinh học nhân giống trong nước thì hiện nay 
chúng ta đã có thế hoàn toàn tự sản xuất lấy giống chất lượng cao, tạo ra 
thị trường to lớn cho công nghệ sinh học trong nước (thậm chí xuất khẩu 
giống) và tránh được các hiểm hoạ không lường của việc nhập giống ổ ạt. 


2. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao 


Trước những thành công ở Trung Quốc tổ chức các khu nông nghiệp 
công nghệ cao, hiện nay ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang tiến hành triển 
khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ở TP Hỗ Chí Minh, dự kiến 
mô hình này chiếm diện tích 88 ha ở Củ Chị, với vốn ban đầu đo ngân sách 
cấp là 100 tỉ đồng. Theo tinh thần của Dự án khả thị, công nghệ sinh học 
thực vật sẽ giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động của khu nông nghiệp công 
nghiệp cao này. Nhiều tỉnh khác cũng đang có kế hoạch sẽ đầu tư xây dựng 


58 


các khu nông nghiệp công nghiệp cao như vậy. 


Tuy chưa thống nhất, có thể đánh giá các khu nông nghiệp công nghệ 
cao với các tiêu chí sau: 


1. Sản xuất nông nghiệp ngày càng ít phụ thuộc vào tự nhiên. 

2. Ứng dụng tối đa các thành tựu khoa học và công nghệ mới, đặc biệt 
các thành tựu công nghệ sinh học. 

3. Sản xuất nông nghiệp sạch, không có phế thải, bảo vệ, tôn tạo môi 
trường nông nghiệp và nông thôn. 

4. Hiệu quả sản xuất cao, bền vững. 

ð. Khả năng lan tỏa của mô hình. 

Có thể nhìn thấy trước, lực lượng nghiên cứu và triển khai công nghệ 
sinh học của ta hiện nay chưa đủ về số lượng và yếu về kinh nghiệm để đáp 
ứng nhu cầu của các khu nông nghiệp công nghiệp cao trong cả nước. 

Có những mô hình công nghệ cao tự hình thành ở trong nước, không 
dùng một. đồng nào vốn của Nhà nước, cũng chưa bao giờ tham quan Trung 
Quốc hay một nước nào khác, nhưng trong nước thì hoàn toàn không dược 
bộ, ngành nào chú ý. Đó là Đà Lạt với 2000 ha nhà có mái che ny]ông và 
trên 30 cơ sở sản xuất giống rau hoa, cây có củ, cây công nghiệp bằng công 
nghệ tế bào, tập hợp đủ các thành phần kinh tế: nhà nước, nước ngoài, liên 
doanh, doanh nghiệp tư nhân. Đà Lạt có thể tự hào vào dịp kỷ niệm 110 
năm hình thành và phát triển là một thành phố có nền công nghiệp công 
nghệ cao đầu tiên trong cả nước. Không một giống mới nào nhập từ nước 
ngoài không biến thành giống nhân giống tại địa phương trong vòng l năm 
và bán ra với giá rẻ hơn hàng chục lần so với giá nhập. Có nông dân đã tự 
đầu tư tới 2 tỉ đồng xây dựng cơ sở sản xuất giống cấy mô các loại, với các 
phòng thí nghiệm khang trang không kém các phòng thí nghiệm của các 
viện nghiên cứu. 


3. Nông nghiệp sạch 


Việt Nam nhập mỗi năm dưới 150 triệu đôÌa thuốc bảo vệ thực vật độc 
hại và trở thành nước sử dụng nhiều hóa chất bảo vệ thực vật nhất nhì 
trong ASBAN. Các công ty bảo vệ thực vật trung ương và các tỉnh phối chế 
khối lượng thuốc này và phải tìm cách bán hết trên đồng ruộng. Đây là một 
dịch vụ có lãi suất cao và được các đại công ty xuyên quốc gia tài trợ nên rất 


h 


59 


khó có chỗ cho các biện pháp sinh học xen vào, mặc dù ai cũng nói là cần 
bảo vệ môi trường. 


Có hàng trăm biện pháp sinh học để bảo vệ cây trồng, trong đó nhiều 
biện pháp đã được nghiên cứu dai đẳng hàng chục năm ở nước ta, nhưng 
hầu như chưa có biện pháp nào bước chân ra khỏi tường rào của viện, 
trường để trở thành hoạt động của các doanh nghiệp, công nghệ sinh học là 
nền tảng công nghệ của các biện pháp sinh học như sử dụng thuốc trừ sâu 
vì sinh (nấm, vi khuẩn, vi rút), sử dụng pheromon, sử dụng thiên địch, 
thuốc trừ sâu có nguồn gốc thực vật, kể cả cây trồng có chuyển gen kháng 
sâu bệnh. 


Nếu lãnh đạo Nhà nước hoặc ngành nông nghiệp biết rằng nông 
nghiệp Việt Nam đang ở thế yếu trong cạnh tranh khi hội nhập do thuốc 
bảo vệ thực vật hóa học còn được tuyên truyền và bán tràn lan thì lúc đó 
thái độ chung đối với đầu tư phát triển các biện pháp sinh học sẽ có sự thay 
đổi khác căn bản. 


4. Nông nghiệp bền vững 


Bền vững là một bài toán kinh tế nhiều hơn công nghệ. Tuy nhiên, để 
tạo nên sự bển vững rất cần có sự tham gia của công nghệ sinh học. Các 
chương trình lớn như phủ xanh đất trồng đồi trọc, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng vật nuôi, an toàn lương thực, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, 
sản xuất sạch, xây dựng lại cân bằng sinh học trong tự nhiên đã bị phá vỡ 
trước đây, cải thiện môi trường sống cho nông nghiệp và nông thôn, tạo uy 
tín, chất lượng cho các thương hiệu nông sản xuất khẩu của Việt Nam ... 
đều ít nhiều cần đến công nghệ sinh học. 


Sự biến động thị trường thế giới luôn ảnh hưởng nặng nề đến hiệu 
quả bền vững của sản xuất trong nước. Để giảm bớt ảnh hưởng này cần các 
phản ứng linh hoạt, nhanh, kịp thời về giống cây trồng, vật nuôi mà các 
phương pháp cổ điển không giải quyết được. 


Công nghệ sinh học là biện pháp mạnh để tạo ra sự đa dạng, yếu tố 
quan trọng hàng đầu của sự bền vững. Đông thời, công nghệ sinh học cũng 
là biện pháp lý tưởng để tạo ra sự đồng nhất khi cần thiết. 


5. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong phát triển công nghệ sinh 
học 


Có những nét đặc thù của các cơ sở sản xuất công nghệ sinh học ở 


60 


nước ta, đó là: 

1. Nguyên liệu thường rất phân tán. 

2. Quy mô xí nghiệp dừng ở mức vừa và nhỏ, thường là nhỏ, vốn ít. 

8. Sản xuất luôn luôn biến động theo yêu cầu thị trường. 

4. Công nghệ sản xuất, phương tiện kỹ thuật cũng luôn luôn cải tiến, 
thay đổi để có thể tồn tại, phát triển trong cạnh tranh. 

Với các đặc thù như vậy, công nghệ sinh học rất thích hợp với các 
doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ với số vốn cö vài trăm triệu đến vài tỉ 


đồng. Rất khó hình dung một doanh nghiệp Nhà nước theo các đặc thù như 
vậy. 


'Tôi cho rằng chừng nào chưa đẩy mạnh được sự phát triển của các 
doanh nghiệp công nghệ sinh học tư nhân thì chúng ta chưa có được nền 
nông nghiệp sinh học phát triển. Nhà nước đã cơi trọng đầu tư phát triển 
công nghệ sinh học, coi như một mũi nhọn khoa học và công nghệ, hiệu quả 
của vốn đầu tư này sẽ không thể hiện rõ nếu không đồng thời hấp dẫn, 
khuyến khích giới tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn, mở thị trường công 
nghệ sinh học trong nước. Các ưu đãi trong giai đoạn đầu cho các doanh 
nghiệp công nghệ sinh học đối với vốn vay, thời hạn vay, lãi suất, thế chấp, 
thuế các loại là những vấn đề cần nghiên cứu một cách nghiêm túc và công 
bố rộng rãi, 

Do nhận thức được tầm quan trọng có tính chiến lược của công nghệ 
sinh học cũng như xuất phát từ tình hình thực tiễn nước ta, Đảng và Chính 
phủ đã cho ra đời nghị quyết 18 CP về phát triển công nghệ sinh học đến 
2010. Đây là một nghị quyết đúng đắn, là cơ sở pháp lý cho các nhà khoa 
học, các viện nghiên cứu, các trường đại học dựa vào đó để nghiên cứu, đào 
tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng và phát triển ngành công nghệ sinh học 
của Việt Nam ngang tầm với khu vực. Vì vậy dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước đây nay là Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Chương trình khoa học công nghệ sinh học Quốc gia đã ra đời 
và được phê duyệt qua 2 giai đoạn: 1996 — 2000 và 2001 — 2005. 

Về đào tạo cần bộ, cần tìm mọi cách để bồi dưỡng nguồn nhân lực về 
công nghệ sinh học, Đội ngũ làm về công nghệ sinh học hiện nay còn rất 
thiếu và chưa được chuyên sâu, đặc biệt là về lĩnh vực sinh học phân tử. Đội 
ngũ này cần được bổi dưỡng đào tạo chuyên sâu để có thể nắm bắt và áp 
dụng các thành tựu đang phát triển như vũ bão của công nghệ sinh học thế 
giới ngày nay vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. 


61 


SINH HỌC VIỆT NgM Vũ VẤN ĐỀ HỘI NHậP QUỐC TẾ 


ĐẶNG HỮU HƯNG 


Tức tranh toàn cảnh của sinh học, ngành khoa học nghiên cứu về sự 
sống, thật phong phú và đa dạng. Từ giữa thế kỷ XX, Asimov, trong tác 
phẩm “Lược sử sinh học”, đã tiên đoán về sự phát triển nhảy vọt của sinh 
học trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, bởi sinh học đã đi từ sự mô 
tả, phân loại đến việc nắm bắt các cơ chế vận hành của thế giới sống từ vĩ 
mô đến vi mô. 

Sau đây xin điểm lại bø cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập 
quốc tế của sinh học nước La 


1. Bước khởi đầu 


Sự ra đời của sinh học Việt Nam hiện đại đã là kết quả của quá trình 
hội nhập Đông - Tây. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong xã hội Việt 
Nam mới xuất hiện một số lượng đáng kể những ông đốc tờ, kỹ sư canh 
nông, cử nhân sinh học, một số được đào tạo từ “Mẫu Quếc”, phần đông cồn 
lại được đào tạo từ các trường cao đẳng, đại học mới được mở ở trong nước. 
Hẹ được trang bị phương pháp luận và kiến thức sinh học của khoa học 
phương Tây cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; điều quan trọng là đầu óc khoa 
học thực nghiệm và những thành tựu sinh học cơ bản. Có thể nêu một 
gương mặt khá bình dân và tiêu biểu cho giới sinh họeViệt Nam lúc bấy giờ 
là nhà nông học Nguyễn Công Tiểu. Ông học ra làm quan canh nông, nhưng 
cái nghiệp sinh học và truyền bá kiến thức cứ cuốn hút ông suốt cuộc đời. 
Ông nổi tiếng do nhiều năm liển làm chủ bút tờ “Khoa học tạp chỉ” (từ năm 
19832 đến năm 1941). Trên tờ báo này, ông thể hiện rõ nét nhân sinh quan 
khoa học và các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm của mình. Giới sinh 
viên, học sinh thời ấy gọi ông chủ bút “Khoa học tạp chỉ bằng cái tên thân 
yêu: “Cụ Tiễu Rùa”. Bèo hoa dâu làng La Vân - Thái Bình đã có từ bao đồi, 
là kinh nghiệm thâm canh lúa bằng phương pháp sinh học độc dáo. Tuy 
nhiên bèo hoa đâu chỉ sinh sản vô tính và phát triển trong vụ lúa clLiêm (vụ 
đông xuân), còn mùa hè nắng nóng việc giữ giống rất khó khăn. Nhà nông 
học Nguyễn Công Tiểu đã nghiên cứu về quá trình sinh sản hữu tính của 
bèo hoa đâu qua bào tử, công trình đã được đăng trên một tạp chí sinh học 


62 


có uy tín của Pháp thời bấy giờ, và cho đến mãi những năm 1960 đề tài này 
vẫn tiếp tục được các nhà nông học trẻ nghiên cứu. 

Có thể kể các nhà Tây học trong các lĩnh vực sinh học thời bấy giờ, 
như các giáo sư: Dương Hữu Thời, Phạm Hoàng Hộ, Định Văn Hón, Lê Khả 
Kế,v.v. Trong lĩnh vực y được học có những gương mặt xuất sắc như các giáo 
sư: Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Đặng Văn Chung, Đặng Vũ 
Hỷ, Trương Công Quyền, Vũ Văn Chuyên... Phần nhiều họ là những nhân 
vật đặt nền móng cho các ngành sinh học Việt Nam hiện dại. 


2. Hội nhập thời kháng chiến 


Là những người thuộc thế hệ này, chúng tôi đã từng trải nghiệm, tiếp 
thu những cái hay, chịu hậu quả của sự lệch lạc trong thời đại ấy ra sao? Có 
thể coi những điều trình bày sau đây là suy nghĩ của một người trong cuộc: 

Trong những năm kháng chiến, được sự hợp tác, giúp đỡ của các nước 
XHCN, đặc biệt là của Liên Xô, Việt Nam đã xây dựng dược một ngành sinh 
học tương đối đồng bộ từ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản đến 
nghiên cứu ứng dụng, từ dào tạo đội ngũ cán bộ đến tổ chức triển khai các 
chương trình khoa học, đặc biệt là những chương trình điều tra cơ bản về 
tài nguyên sinh vật. Trong nghiên cứu sinh học cơ bản nổi lên những công 
trình tiêu biểu như: điều tra về các loài thú ở miền Bắc Việt Nam do G8. 
Đào Văn Tiến chủ trì; Điều tra cơ bản về hệ chìm miền Bắc Việt Nam của 
G8. Võ Quý; Các công trình xây dựng Động vật chí, Thực vật chí của tập thể 
nhiều nhà sinh học; Các hệ thảm rừng Việt Nam của giáo sư Thái Văn 
Trừng; Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của G8. Đỗ Tất Lợi. Trọng nghiên 
cứu ứng dụng phải kể đến các công trình: Nghiên cứu phòng chống sốt rét 
ký sinh trùng và côn trùng của G8. Đặng Văn Ngữ; Nghiên cứu chuyển vụ 
lúa chiêm sang vụ lúa xuân của GS. Bùi Huy Đáp và tập thể các nhà nông 
học; Nghiên cứu tạo giống da bội thể của G5. Lương Định Của. Về y học có 
công trình Phương pháp mổ gan khô của G8. Tôn Thất Tùng và nhiều công 
trình xuất sắc khác. 

Thời ấy tôi là phóng viên Báo khoa học, tiếp xúc với những nhà khoa 
học lão thành, đã được nhiều người thể lộ về những khó khăn mà họ gặp 
phải do không được trao đổi, hợp tác với phần lớn cộng đồng khoa học thế 
B1ỚI. 

GS. Đào Văn Tiến, trong một lần gặp mặt các thầy trò, anh chị em cũ, 
mới trong khoa sinh vật học, đã từng tâm sự: “Thời chúng tôi có một khó 


63 


khăn lớn trong nghiên cứu khoa học là điểu kiện tiếp xúc và hợp tác với 
cộng đồng sinh học quốc tế rất hạn chế. Ngày nay G8. Võ Quý và các anh 
chị em sinh học có thuận lợi hơn chúng tôi rất nhiều vì được sống trong thời 
buổi hội nhập”. 


Sinh thời GS. Đặng Văn Ngữ đã vạch ra các chiến lược và bước đi lớn 
cho Viện nghiên cứu sốt rét-ký sinh trùng và côn trùng. Khi một số chuyên 
gia Đông Âu khuyên ông nên theo hướng đi của họ, G8. Đặng Văn Ngữ 
khiêm tốn lắng nghe, nhưng rốt cuộc vẫn theo đường lối mà mình đã chọn. 
Ông tâm sự với cán bộ trẻ: “Về y học nhiệt đới, các bạn Đông Âu không có 
kinh nghiệm bằng một số nước phương Tây. Hơn nữa, ta cần nhìn rộng ra 
thế giới để biết điêu gì là cần thiết nghiên cứu”. 


G8. Lương Định Của sau khi đã thành danh ở Nhật đã trở về phục vụ 
đất nước. Tuy được các nhà lãnh đạo quý trọng nhưng thời ấy ông vẫn gặp 
không ít sức cản từ những người theo trường phái Luxenco đối với Di truyền 
học nhiễm sắc thể. 


GS. Tạ Quang Bửu khi sinh thời đã từng nói: “Người Mỹ không theo 
dị truyền Luxenco nhưng họ đã tạo ra những bắp ngô to oà chất lượng hơn 
hẳn của chúng ta”. 


Ngay từ hồi học phổ thông, chúng tôi đã được dạy rằng công trình di 
truyền học của Menden mang nặng tính siêu hình khi ông ta đưa ra khái 
niệm gen trong di truyền. Sau này vào đại học chúng tôi lại được học giáo 
trình tiến hóa luận của trường phái Darwin. Một định nghĩa khá hào 
nhoáng của ngài Luxenco về đi truyền và biến dị thật phù hợp với phép biện 
chứng tới trăm phần trăm, đến độ tôi cứ nghĩ là ông ta suy ra từ phép biện 
chứng. Hôm thì vấn đáp, thầy rất hài lòng khi nghe tôi trả lời trôi chảy về 
định nghĩa di truyển của Laaxenco. Trước khi hạ bút cho điểm, thày hỏi tôi: 
“Anh nhận thấy giáo trình tôi giảng thế nào?”. Đang hăng hái tôi bèn thưa: 
“Thưa thầy, em nhận thấy nó đổ sộ quá, rất gần với triết học!” Song người 
thầy lại tỏ ra không vui, và có phần bối rối trước khi cho tôi điểm ưu. 

Mãi sau này tôi mới biết, từ năm 1948 ở chiến khu Việt Bắc, GS. Tạ 
Quang Bửu đã viết cuốn “Sống”, giới thiệu di truyền học Menden - Morgan 
một cách thật sinh động và sâu sắc. Vậy mà trong suốt mấy chục năm sau 
thế hệ chúng tôi vẫn bị hiểu sai về ngành khoa học này. 

Từ cuối những năm 1960, ở Liên Xô đã nổi lên trào lưu phục hồi 
trưởng phái di truyền học Menden; thực ra thì các nhà khoa học theo trường 
phái Vavilôp từ trước năm 1938 đã có những công trình nghiên cứu có giá 


64 


trị về đi truyền học gene và nhiễm sắc thể. 


Có một câu hỏi: “Nếu nước ta cứ nằm trong hệ khép kín, không tiếp 
thu những thành tựu của di truyền chọn tạo giống hiện đại thì liệu chúng 
ta có sự đột phá về sản lượng và năng suất lúa từ những năm 1990 trở về 
đây hay không?” Hắn là phải có “Khoán 10”, nhưng vai trò của tiến bộ khoa 
học kỹ thuật cũng hết sức quan trọng đối với các thành tựu của Việt Nam từ 
chỗ thiếu ăn đến chỗ trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. 


3. Sinh học thời mở cửa 


Nếu tính từ mốc Đại hội VI của Đảng vạch ra đường lối đổi mới, hội 
nhập - năm 1986 thì cũng từ đó mở ra thời kỳ hội nhập mới cho ngành sinh 
học. 


Trong trào lưu hội nhập mới, ngành sinh học Việt Nam phát triển với 
một sắc thải đa dạng, phong phú, hiện đại song cũng thể hiện sự gấp gấp, 
thiếu chiều sâu, đôi khi thiếu định hướng. Dưới đây chỉ là một số vấn đề nổi 
cộm, và một vài suy nghĩ trong cách giải quyết. 


- Tiếng Anh thay cho tiếng Nga, tiếng Pháp uà tiếng Trung lại có uị 
thế trong làng sinh học 


Thời chúng tôi đi học, tiếng Nga là ngoại ngữ chính thống. Các giáo 
trình dạy ở trường hầu hết dịch từ sách Nga. Muốn làm luận văn tốt nghiệp 
đại học, chúng tôi phải có đủ trình độ dịch một số tài liệu chuyên môn bằng 
tiếng Nga để tham khảo khi viết luận văn. Hiếm có một số tài liệu tiếng 
Ảnh, tiếng Pháp, tiếng Trung, nhiều khi cũng là qua bản dịch sang tiếng 
Nga. Thế rồi khi Liên Xô không còn nữa, nguồn tư liệu tiếng Nga không 
được cung cấp đầy đủ như trước, các nhà sinh học Việt Nam phải cập nhật 
qua sách báo phương Tây. Đến thời tuổi trẻ lao vào học tiếng Anh, tiếng 
Pháp vì đó là “cửa sổ nhìn ra thế giới" và là "cơ hột để lập nghiệp, làm ăn”. 
Do gấp gáp vội vã nên tình trạng phiên âm, chuyển ngữ khá lộn xôn... 
Nhiều người coi đó là chuyện thường, biết đâu đó thật sự là chuyện hệ 
trọng, bởi không thống nhất hệ thống thuật ngữ, khái niệm thì khoa học 
cũng như văn hóa sẽ rơi vào tình trạng lộn xộn, không thể tiến lên được. 
Những nhà khoa học có tâm huyết đã khuyến cáo nhà nước cần có chính 
sách và các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này, tạo sự trong sáng cho 
tiếng Việt và ngôn ngữ khoa học. 


- Hội nhập uì đất nước hay vì lợi ích cá nhân? 


Trong giới sinh học trẻ hiện nay có một câu cửa miệng: “Làm thuê cho 


65 


nước ngoài”. Nhiều đề tài, dự án sinh học của Việt Nam thực chất là làm 
theo “đơn đặt hàng” của các tổ chức nước ngoài, như các đề tài điểu tra về 
sự đa dạng sinh học chẳng hạn. Các tổ chức nước ngoài cần nắm một cách 
định lượng, chính xác về đa đạng sinh học của nước ta với mục đích bảo vệ 
môi trường, đồng thời còn tìm cách khai thác nguồn lợi tài nguyên sinh vật. 
Trong nhiều trường hợp vì lợi íeh các nhân, nhà sinh học có thể cung cấp 
kết quả nghiên cứu cho nước ngoài để lấy một tấm bằng hay để có nhiều 
tiền bạc. Trong luật pháp của chúng ta, đặc biệt là luật sở hữu trí tuệ chưa 
phân biệt thật rạch rồi các lợi ích nêu trên. Điều cốt lõi là chúng ta chưa tạo 
ra được động lực cá nhân và chưa gắn bó động lực cá nhân với lợi ích của xã 
hội. 

— Tạo lập môi trường thông tin uà phổ biến biến thúc sinh học 

So với trước đây, chúng ta đang sống trong một thời đại khá đa dạng, 
phong phú, nhanh nhậy về thông tin khoa học. Bên cạnh các tạp chí chuyên 
ngành là một đội ngũ đông đảo các báo chí truyền thông khoa học. Trong 
trường học, từ hàng chục năm nay, chúng ta đã thoát khỏi cảnh “xứ mù”, 
Ngày nay một em học sinh phổ thông có kiến thức về đi truyền học còn khá 
hơn chúng tôi khi là sinh viên đại học vào những năm 60 của thế kỷ trước... 

Thế nhưng lại có những điều bất cập không nhỏ cần bước tiến của 
chúng ta trên bước đường hội nhập. 

Báo chí khoa học của ta hiện nay tuy đã mở ra luồng thông tin từ thế 
giới, nhưng còn tình trạng thiếu chọn lọc, định hướng. 


Nhà sinh học muốn có những thông tín cốt lõi, muốn nắm được kiến 
thức một cách hệ thống, các khái niệm, các thao tác tư duy, thì việc lên 
mạng chưa phải là đủ mà cần có bản lĩnh, có trình độ và động cơ để tự trau 
đổi qua nghiên cứu và cọ sát với thực tế, trong quá trình “thử - sai” kéo dài, 
'Tiếc thay những yếu tố sau này, giới chuyên môn sinh học nước ta ngày nay 
còn yếu và thiếu, thậm chí thua kém những thế hệ đàn anh. Muốn chữa căn 
bệnh này, điều quan trọng theo tôi là phải tạo lập một môi trường thuận lợi 
cho nghiên cứu sinh học mà các cơ chế khuyến khích động lực cá nhân của 
nhà sinh học đóng vai trò quyết định cùng với việc cập nhật đầy đủ cơ sở 
thông tin dữ liệu và trang bị các cơ sở vật chất, kỹ thuật trong nghiên cứu, 
đặc biệt là trang thiết bị để nghiên cứu thực nghiệm. 


Sinh học Việt Nam thời mỏ cửa cần phát huy nội lực để hội nhập 
nhằm giải quyết những vấn để sinh học mà thực tiễn trong nước đòi hỏi. 
Sinh học là một trong những ngành khoa học gắn bó nhất với đời sống và 


66 


sản xuất ở nước ta. Từ lâu sinh học đã có những thành tựu lớn góp phần 
giải quyết các vấn để về nông nghiệp và y tế. Sinh học hiện đại, với các 
ngành công nghệ sinh học, sinh thái học, còn góp phần giải quyết việc phát 
triển các ngành công nghiệp mới và bảo vệ môi trường. Phải thừa nhận 
rằng khả năng của sinh học Việt Nam hiện nay đối với các vấn đề nêu trên 
còn rất hạn chế. Các cơ sở học tập, nghiên cứu sinh học còn bị tụt hậu khá 
xa so với thế giới và khu vực; Nhiều để tài nghiên cứu thực nghiệm của 
nước ta thậm chí ở ngay những viện nghiên cứu chủ chốt cũng chỉ ngang với 
những để tài thực tập của bạn mà thôi. 

Cần đổi mới ngành sinh học Việt Nam hiện đại theo phương hướng 
tăng cường nội lực để hội nhập hơn nữa với khoa học hiện đại, nhằm góp 
phần giải quyết những vấn để đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hóa đất nước. 


6ï 


Dấu ÑN Của NGÔN NGữ Các DÂN TỘC THIỂU SỐ 
TRONG TIÊNG VIỆT HIỆN Đại 


VƯƠNG TOẢN 


1. TIẾNG VIỆT LÀ TIẾNG PHỔ THÔNG CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC 
VIỆT NAM 


Nước ta có ð3 dân tộc thiểu số chiếm hơn 10% tổng số dân của cả 
nước. Con em họ cần được giáo dục về các ngôn ngữ được sử dụng thường 
xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ phổ 
biến trong mỗi vùng (như tiếng Thái ở Tây Bắc; Tày, Nàng ở Việt Bắc; Ê đề, 
Gia rai ở Tây Nguyên...) ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống ngôn 
ngữ gia đình và xã hội, tiếng Việt xưa nay vẫn được coi là tiếng phổ thông - 
cầu nối giữa các dân tộc và cũng là phương tiện hữu hiệu nhất cho phép đại 
gia đình các dân tộc nước ta tiếp xúc với những thành quả muôn mặt của 
nhân loại, 


Với tên gọi đã trở thành quen thuộc là "tiếng phổ thông", tiếng Việt 
ngày càng đảm nhiệm vững chắc tư cách là ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân 
tộc cùng sống chung trong Tổ quốc Việt Nam: trong những hoàn cảnh cụ thể 
,các dân tộc thiểu số ở nước ta thực sự tự giác coi tiếng Việt là công cụ giao 
tiếp chung của mình, 


Hơn cả tiếng mẹ để của mỗi dân tộc thiểu số, tiếng Việt thực sự trở 
thành thứ công cụ giao tiếp đặc biệt tiện lợi không chỉ cho những cá thể 
thuộc các tộc người khác nhau mà cho các cá thể thuộc cùng một dân tộc 
thiểu số. Hiện tượng song ngữ dân tộc - Việt đã được hình thành một cách 
tự giác và ngày càng củng cố vững chắc. 

Từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, các dân tộc thiểu số ở 
nước ta học tiếng Việt với tư cách là tiếng phổ thông trong quốc gia đa tộc 
người. Bởi vậy nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt cho học sinh đân 
tộc luôn được ngành giáo dục coi trọng [1]. 

Vào năm 1978, Nhà xuất bản Giáo dục đã cho ra đời những tập Sách 
học tiếng Việt đầu tiên được coi như "Giáo trình cơ bản tiếng Việt" vận dụng 
cho các vùng dân tộc khác nhau, các đối tượng học sinh dân tộc khác nhau. 
Để hướng dẫn sử dụng tốt bộ sách (5 tập) này, các tác giả của nó cũng đã có 


68 


địp trình bày những cơ sở sinh lý, tâm lý của người học có liên quan đến 
việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc mà mình dựa vào để xác định 
phương pháp giảng đạy dã chọn [2]. Tiếp đó các tác giả trên đã nêu vấn để 
và gợi ý một hệ thống phương pháp đạy tiếng Việt cho người học là dân tộc 
thiểu số, đối với họ tiếng Việt là "ngôn ngữ mẹ đẻ thứ hai" [3], 

Xét về mặt chiến lược nghiên cứu, ngay từ thập kỷ 70 thế kỷ XX, 
ngành giáo dục đã tổ chức các hội nghị khoa học về đề tài "Dạy tiếng Việt 
cho học sinh các dân tộc" (lần thứ nhất: 1974; lần thứ hai: 1979). Cuối 1992 
tại Hà Nội đã tổ chức "Hội nghị quốc gia dạy tiếng Việt cho học sinh dân 
tộc". "Hội nghị nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn ở miền núi" đã được tổ chức ở 
trường ĐHSP Việt Bác (Thái Nguyên) (1983) mà một số công trình nghiên 
cứu này đã được công bố [4J, trong đó có những nhận xét của Hoàng An về 
hiện tượng lệnh chuẩn khi dùng tiếng Việt của học sinh các dân tộc Tày, 
Nùng, H mông, Dao. 


Trong bối cảnh trên không thể dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc mà 
không so sánh với tiếng mẹ đẻ của các em, hay ngôn ngữ phổ biến trong 
vùng và ngược lại. Ngữ liệu giảng dạy cần lựa chọn sao cho gần gũi với đời 
sống vật chất và tỉnh thần của học sinh. Phải lưu ý rằng đây là quá trình 
tiếp thu trong điều kiện song và đa ngữ. Phương pháp đạy không nhất loạt 
"bắc cầu" hay "xen kẽ" mà - như gần đây được Trần Trí Dõi nhấn mạnh - 
phải tùy điều kiện và nhu cầu thụ hưởng của người học. Việc so sánh đối 
chiếu các ngôn ngữ trong tiếp xúc sẽ chỉ ra những nét tương đồng và dị biệt, 
sự tương tác giữa các ngôn ngữ tiếp xúc nhằm tạo điều kiện thuận lại đối 
với việc giáo dục ngôn ngữ nói chung, dạy tiếng Việt nói riêng cho học sinh 
dân tộc thiểu số. 

Tại hội thảo Giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam (1991), Trương Văn Sinh 
nhấn mạnh 3 nhân tố có tác động trực tiếp đến kết quả đạy - học này. Tình 
hình thực tế được qui thành 13 kiểu quan hệ tác động dến việc giảng dạy 
tiếng Việt cho học sinh dân tộc, mà mỗi biến loại cụ thể xuất hiện ở từng 
vùng cần có những biện pháp và giải pháp thích hợp. 

Nhằm vào đối tượng người học đặc thù, Trung tâm nghiên cứu giáo 
dục đân tộc thuộc Viện khoa học Giáo dục Việt Nam đã cho biên soạn một 
bộ sách Tiếng Việt (gồm sách cho học sinh và sách giáo viên) "dùng cho 
vùng dân tộc giáo dục phát triển gặp nhiều khó khăn" từ lớp 1 (do Mông Ký 
Slay chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, 1988), 


Đề tài "Nghiên cứu biên soạn sách đọc thêm cho học sinh cấp 1 [bao 


69 


gồm cả học sinh DTTS và học sinh dân tộc Kinh sống ở miền núi] phục vụ 
việc nâng cao chất lượng học tập ở các trường DTTS theo chương trình 120 
tuần" là một để tài có giá trị thực tiễn đã được nghiệm thu (cuối 1993). Bản 
thảo bộ sách đọc thêm (từ lớp 1 đến lớp 3) dạt được những mục đích giáo 
dục tiếng Việt cho người dân tộc. 


Suy nghĩ về việc dạy tiếng Việt cho đồng bào thiểu số lớn tuổi, Như Ý 
cho rằng vấn để cốt lõi "không phải là ở chỗ tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, 
hay ngôn ngữ thứ ba đối với người học, mà là ở chỗ: a. Tiếng Việt hoạt động 
thế nào trong trì giác ngôn ngữ của người học, tức các cộng đồng dân tộc 
khác nhau; b, Tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của người học có mối liên quan ra 
sao về cấu trúc loại hình và chức năng xã hội" (IV, tr. 38) và đi đến kết 
luận: "Công việc đầu tiên và bắt buộc để tiến hành dạy tiếng Việt cho đồng 
bào các DTTS trong chương trình xoá mù chữ là phải phân tích phân loại 
ngôn ngữ học xã hội một cách chính xác năng lực tiếng Việt của cộng đồng 
các dân tộc khác nhau và của các nhóm cư dân của cùng một đân tộc tại các 
vùng địa lý khác nhau, các khu vực kinh tế - xã hội khác nhau và thuộc các 
tầng lớp xã hội khác nhau, trên cơ sở đó phân chìa người học thành các /ớp 
đối tượng cụ thể, rỗi sau đó xác định nội dưng, chương trình, tính chất và 
dụng lượng sách giáo khoa, phương pháp dạy và đội ngũ giáo viên thích 
hợp". "Trên quan điểm thụ đắc ngôn ngữ, sự khác biệt về năng lực tiếng 
Việt giữa các lớp đối tượng... là rất hệ trọng. Mỗi lớp đối tượng... đòi hỏi 
phải có một chương trình riêng, một phương pháp dạy riêng, một bộ sách 
giáo khoa riêng và đội ngũ giáo viên thích hợp tương ứng" ([5], 40). 

Trong đời sống ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng 
Việt có được vị trí như trên do những điều kiện xã hội - chính trị và kinh tế 
của đất nước này trong nhiều thập kỷ vừa qua qui định, 

Đo những cuộc di dân liên tục diễn ra trong lịch sử, nhất là từ khoảng 
giữa thế kỷ XX, hiện tượng cư trú đan xen trở thành phổ biến. Thật vậy, 
cùng với những cuộc di dân tự phát, khi lẻ tẻ, lúc ổ ạt, vì những nguyên 
nhân và mục đích khác nhau, còn có những đợt di dân có tổ chức. Từ thời 
Lý, Trần, nhất là từ thời Lê, Nhà nước phong kiến Việt Nam đã đặt chế độ 
"thế tập, phiên thần" tức là là các chế độ thổ ty, phái một số công thân hay 
con cháu của họ, chọn trong những người thuộc phần tử trung kiên nhất, 
đem theo gia đình, tộc thuộc lên chiêu dân lập ấp ở các tỉnh biên giới sau 
mỗi trận chiến thắnng, quét khỏi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. 

Đổi thế, khi xem xét gia phả còn để lại, có trường hợp tuy nay nhận là 


40 


người đân tộc ở địa phương, nhưng gốc gác lại là người Kinh từ miền xuôi, 
thậm chí từ miền Trung chuyển đến đã nhiều đời,...Ví dụ như gia phả của 
đồng họ Nguyễn Đình, nay nhận là Tày, ở Na Sầm, huyện Văn Lãng ghi rõ 
họ này vốn từ Nghệ An chuyển đến. Tình trạng tạp cư của châu Thoát Lãng 
xưa cũng đã được Nguyễn Nghiễm nhắc đến trong "Lạng Sơn đoàn thành 
đổ"[6|. 


Khi khảo sát vùng núi phía Bắc Việt Nam ngày nay, các nhà nghiên 
cứu đã thấy đây là địa bàn cư trú đa dân Lộc, với sự có mặt của 40/54 thành 
phần dân tộc kháe nhau. Đây là địa bàn cư trú đan xen nhưng không đều 
giữa các tỉnh, huyện và xã: người dân tộc thiểu số chiếm trên 80% đân số ở 
các tỉnh: Cao Đằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu và 
Điện Biên; chiếm từ 50 đến 70% ở các tỉnh; Hoà Bình, Lào Cai và Tuyên 
Quang; nhưng chỉ chiếm từ 20 đến 50% ở Yên Bái và Thái Nguyên. Có tỉnh 
có hàng chục dân tộc cư trú nhưng có tỉnh chi có 8-9 dân tộc. Theo nghiên 
cứu công bố năm 2000 của Nguyễn Thế Huệ thì trong số 109 huyện, thị của 
10 tỉnh (khi đó, Điện Biên còn thuộc tỉnh Lai Châu), đã có trên 59 huyện, 
thị có từ 10 dân tộc trở lên, chiếm 54% số huyện, thị ở miền núi phía Bắc. 
Những huyện có từ 15 dân Lộc cư trú trở lên là Tuần Giáo (17), Bắc Quang 
(16), Yên Sơn (16), Hữu Lũng (16), Sìn Hề (16), Điện Biên (16), Đồng Hỷ 
(16), Phong Thổ (15), thành phố Thái Nguyên (15). Như vây, mười năm sau 
so với kết quả của Tổng điều tra dân số năm 1979, số huyện, thị có từ 10 
đân tộc cư trú trở lên đã tăng thêm 30 đơn vị, vào năm 1989. Theo nghiên 
cứu của Khổng Diễn, thì vào năm 1979, "hầu như không có một nơi nào diện 
tích vài ba trầm km” lại chỉ có một. dân tộc cư trú" (xem [7]). Có tỉnh giáp 
biên nhưng cũng có tỉnh nằm sâu trong nôi địa. Có tỉnh người Kinh khá 


đông, có tỉnh người Kinh không còn là "đa số" mà trở thành thiểu số. 

Trong bối cảnh lịch sử ấy, lẽ dương nhiên tiếng Việt cũng đã phải 
nhận sự tác động Lừ phía các ngôn ngữ thiểu số. Kết quả của sự tác động 
này là tiếng Việt hiện đại đã giàu thêm, phong phú thêm do đã tiếp thu một 
số yếu tố ngôn ngữ từ các ngôn ngữ thiểu số: những yếu tố thuộc những cấp 
độ ngôn ngữ khác nhau được du nhập và lắng kết lại trong tiếng Việt hiện 
đại, lúc đầu là ở khu vực song ngữ và đa ngữ trong tiếng Việt của người 
thiểu số và trong tiếng Việt của người Kinh ở vùng này), trong ngôn ngữ cá 
nhân giao tiếp hàng ngày, rồi sau đó đi vào tiếng Việt văn học hiện dại sử 
dụng trong sóng phát thanh, trong sách báo...) 


71 


2. NHỮNG DẤU ẤN TỪ CÁC NGÔN NGỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG 
TIÊNG VIỆT HIỆN ĐẠI 


Dưới đây chúng tôi muốn thử khảo sát những thể hiện của sự tác 
động này từ phía các ngôn ngữ dân tộc thiểu số đến tiếng Việt hiện đại. 
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những thể hiện này ở những cấp độ 
ngôn ngữ khác nhau của tiếng Việt. 

2.1. Sự thể hiện rõ nét nhất được biểu lộ ở hệ thống ngữ âm tiếng Việt 
hiện đại và ở phép viết trên các văn bản hiện đại. 

Để diễn đạt tên người, tên đất và tên một số đân tộc thiểu số ở Việt 
Nam, tiếng Việt hiện đại đã chấp nhận bổ sung phụ âm đầu [p-] để có thể 
đễ đàng phát âm những tên dân tộc: Pa cô, Pu péo,...; tên người: Lục Văn 
áo, Giảng A Páo; tên đất: Đắc Bó, Sa Pa, Pò Càng (TP lang Sơn), xã 
Noong Pua (TP Điện Biên), Mã Pì Lòng; Phan Xỉ Đăng. (xã) Pô cô (huyện 
Đắc Tô), (thị trấn) Eø Pốc (huyện Cư M'Gar, Đắc Lắc),... 

Bên cạnh đó là tên gọi các đồ vật. Ví dụ:; (khăn) piều, (kèn) pứ lè, tên 
cây cối, hoa lá: (hoa) pó, (hoa) pơ lang, (gỗ) pở mu,... 

Ví dụ : 

- hoa Đót đỏ tươi, hoa Vông đỏ thắm và hoa Mơ kín đáo ở ngõ bản, 
ven đổi, tất cả đều phải chờ hoa Ban (Tô Ngọc Thanh, Xuân Tây Bắc, VHNT 
số 1-1972, in lại trong "Nguồn sáng dân gian", số 4-2003, tr. 34). 

- Cả khu có 11 nhà sàn gỗ Pơmu, lợp đá tự nhiên...Công ty sẽ tổ chức 
thêm nhiều loại hình tour như leo núi, chỉnh phục Phan Xi Đăng... (Hạnh 
Mai, HNM 81-1-9004, tr, 3) 

Tên món ăn; nặm pịa, cà púa... 

Ví dụ: 

- Cà púa - món ăn tết Roya của người Chăm...ở An Giang (Theo HNM 
28-2-2004, tr. 2) 

Trong một số trường hợp, dù là đứng trước -a, -o,..., k- dùng thay cho 
c-, ví dụ như: Kao Bằng, Bắc Kạn; xã Rơ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 
Tum,...; kơ nia,... nhưng đôi khi không thống nhất: 

Ví dụ: 

- Tại Hội trường Ngọc Lảnh, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum...đã tổ 
chức trọng thể lễ tang đồng chí Y Một theo nghỉ thức tang lễ Nhà nước 
(HNM 28-1-2004, tr. 1). 


79 


- từ vùng vàng của Na Rì (Bắc Kạn), Tân An (Cao Bằng),... (CAND 2ã- 
12-2003, tr. 5) 


Cùng với việc phiên chuyển các thuật ngữ và tên riêng nước ngoài, 
tiếng Việt hiện đại buộc phải chấp nhận bổ sung các nhóm phụ âm vốn xa 
lạ tiếng Việt: kr-, dr -, sÌ-, gÌ-, xt-, br-, pl-, v.v... Các văn bản chính quy của 
Nhà nước đã ghi nhận những tên đất: Chư Prông, Krông, Pa, Mơ Drác, 
‡ŸhLeo, Pleiku... tên dân tộc: Raglal, Xtiêng, Bru,...; tên người: Mông Ký 
Slay,... (đàn) krồng pút, (chim) đrao, sli lượn, ... 

Ví dụ: 


- Chiếc đàn tơ rưng, đàn krông pút , khèn Hmông nghiễm nhiên được 
xếp vào dàn nhạc cụ Việt Nam (Đặng Nghiêm Vạn, Bảo uệ uà phát triển dị 
sản uăn hoá của các tộc người thiểu số miễn núi Việt Nan, DTH, số 4/1996, 
tự. 5}. 


Cách viết liển các âm tiết để viết, chẳng hạn tên nhà nghiên cứu 
Sakaya ở Trung tâm nghiên cứu văn hoá Chăm Ninh Thuận, có tên Việt là 
Văn Món, hoặc như: Inrasara là tác giả "Văn hoá - xã hội Chăm (H.: VH, 
2003,- 353 tr). Hoặc như: 


Lê Duy Đại: Hành trình cuối cùng: Đám tang của người Chăm 
Bàlamôn (NCTG 6/2003, tr. 58-63) 


Cũng như trong giao tiếp thông thường, người ta đã quen dẫn với 
phát âm mới này. song điều đáng tiếc trên sách báo khác nhau được xuất 
bản, cách viết đôi khi còn tùy tiện dường như chưa có một qui định thống 
nhất, bởi vậy, bên cạnh 


Hmông ta thấy có Hơmông, Hmông, Mông 
Plâycu Pleiku 

Hrê Hơrê 

Mnông Mơnông, v. v... 


Dù sao đây cũng là những "cái mới" xuất hiện trong tiếng Việt hiện 
đại. Cũng phải nói thêm rằng kết quả này có được một phần là do tác động 
của sự vay mượn từ các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh,...khi cần du 
nhập thuật ngữ và khoa học kỹ thuật, cũng như khi cần phiên âm tên 
người, tên đất nước ngoài. Chúng tôi cho rằng hai sự tác động này theo cùng 
một hướng khiến cho tiếng Việt hiện đại sớm có điện mạo ngữ âm và chữ 
viết như hiện nay. 


73 


2.2. Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều nhà văn nhà thơ...là người 
dân tộc thiểu số, sáng tác bằng cả hai ngữ: dân tộc và Việt, như Vương Anh 
(đân tộc Mường); Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu , Nông Viết Toại, Vi 
Hồng, Triểu Ân (dân tộc Tày); Mã Thế Vĩnh (dân tộc Nùng); Cảm Biêu, 
Vương Trung (dân tộc Thái); Mã A Lểnh (dân tộc Hmông): Bàn Tài Đoàn 
(dân tộc Dao); Y Điêng (dân tộc Ê Ðâ),...là sự xuất hiện ngày càng nhiều bài 
viết, tác phẩm tác giả người Kinh viết về cuộc sống lao động và chiến đấu 
của đồng bào các đân tộc thiểu số không ngừng tăng lên, như: Bàng Thúc 
Long, Mạc Phi, Nguyên Ngọc, Ma Văn Kháng,... Nếu trước đây không lâu 
ta chỉ quen với các từ ông hé, bok, v. v. .thì nay các từ như sử, lượn ,khấp, 
lồng tông = lùng tùng, nhình, nong, (chìm) queng quí, v. v... không còn xa 
lạ. Chẳng hạn bài hát "Lời ca gửi noọng" có đoạn: 

- Noọng ới, noọng về cùng ta... 

Hoặc trong một bài hát khác: 

- Chim queng quí gọi bạn... 


Nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam sử dụng "nó" nghĩa 
trung tỉnh như 5e tiếng Anh, ¿, tưi tiếng Pháp, on tiếng Nga,...Chẳng hạn 
lời ca của bài hát có đoạn: 

- Anh bộ đội nó lại về đây... 


Các yếu tố ngôn ngữ cũng được dùng cấu tạo từ mới cho tiếng Việt: 
chưm nộc thua, quả mắc kham, quả mắc mật ,v.v...; mặc dù: nộc = chim, 
mác=quả,... Một số món ăn đặc trưng: thẳng cố,: 'Trong cách tạo từ ghép ta 
cũng thấy hiện tượng này: làng bản, buôn làng, buôn sóc bản mường, v. v... 


Nguyễn Thị Phương Châm cũng có nhận xét rằng quá trình giao lưu 
hội nhập với văn hoá Chăm, Khơ me, Hoa,..."đã mang lại cho ca dao Nam 
Độ một hệ thống từ vựng phong phú và mới la"[8] so với ca dao các vùng 
khác, đó là hệ thống tên các loại động thực vật riêng có ở Nam Bộ hoặc cũng 
có ở các vùng khác nhưng được gọi tên theo cách của Nam Độ (con còng, con 
bồng bồng, cá lóc, cá trầu, khổ qua, cây sầu đâu,...), các danh từ chỉ địa hình 
sông nước (giồng, bưng, gãy, gảnh, chẹt, , những từ mượn gốc Khơ me, Hoa 
(thốt nốt, tầm vông, hủ tiếu, chạp phô,...) 

2.3. Về các mặt cú pháp và tu từ, tác động của các ngôn ngũ dân tộc 
được thể hiện rõ trong phép cấu trúc câu của người Kinh ở vùng dân tộc 
thiểu số và trong các tác phẩn: viết về các dân tộc thiểu số: tiếng Việt Lrong 
văn học rất gần với tiểng Việt giao tiếp hàng ngày, chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của lối dàng hình tượng ví von, cách so sánh thể hiện cuộc sống nội tâm của 


74 


đồng bào các dân tộc thiểu số, trong giao tiếp và đối thoại ưa cách sử dụng 
ngôn ngữ hết sức sinh động và giản dị: oui như chuột rúc trong bụng, chạy 
nhanh như chân ngựa, cay cháy tai, v. V... 

Một số từ cảm thần mà đồng bào các dân tộc ưa dùng cũng được đưa 
vào tiếng Việt hiện đại; đờ! úi! a lố! đỏ! lớt v.v.. 

Những cấu trúc ngôn ngữ sao phỏng từ các ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
thể hiện cách tính khoảng cách: xa 2 ngày đường (đi bộ, leo núU, cách 3 
ngon núi,... thời gian: qua 2 mùa rấy, đến phiên chợ sau (=5 ngày),... 


2.4, Sự tiếp thu những yếu tế vay mượn là cần thiết nhưng cũng phải 
đề phòng sự lạm dung quá mức mà có nhà nghiên cứu đã lên tiếng. Chẳng 
hạn, Hoàng Huy Phách có bài [9] trong đó tác giả lưu ý nên hiểu thế nào 
cho đúng trong văn cảnh cũng như trong khẩu khí? Nhiều tác giả và dịch 
giả lạm dụng quá nhiều khi xử lý ngôn ngữ. Trong tiểu thuyết viết về dân 
tộc thiểu số, viết về miền núi, nhiều khi tư duy của tác giả “bắt” độc giả 
phải hiện đại hóa mối tình của đôi trai gái nọ, không đúng với thực tế phong 
tục bản mường. 


Những nét đặc thù của dân tộc đã bộc lộ qua phong thái và nhân cách 
của họ, Với tính chân thực và lòng nhiệt thành sẵn có theo kiểu cách riêng 
của từng dân tộc không thể lẫn với cái chung của người dân tộc khác. 


Chúng ta cũng mong muốn rằng việc nhìn nhận người dân tộc thiểu 
số không thể chỉ qua quần áo, trang phục, không chỉ nghe giọng nói còn lơ 
lớ có phần ngọng, pha tạp tiếng Kinh... Và không nên đưa nhân vật dân tộc 
thiểu số lên màn ảnh, sân khấu, lên diễn đàn với dáng điệu và khẩu khí ngô 
nghê, dần độn, ngờ nghệch, lắp bắp... Tất cả những việc làm thiếu thận 
trọng đó chỉ có hại cho đoàn kết dân tộc, phân biệt sắc tộc, chủng tộc. Với 
cách nghĩ và viết như vậy tuyệt nhiên không giúp ích cho sự giao lưu văn 
hóa, sự phát triển ngôn ngữ mà người cầm bút vô ý thì lầm tưởng đó là sự 
phong phú trong sử dụng ngôn từ, đa dạng trong tác phẩm. 


Về cách viết tên các đân tộc, tên các nhóm dân tộc, tên nhóm địa 
phương,...và đặc biệt là tên ngôn ngữ dân tộc, do không trùng với tên dân 
tộc, cái khó thống nhất chính là ở các tên đa tiết. 

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng các quy định về chính tả tiếng 
Việt” do Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm, đã được nghiệm thu 
(11/1/2004) nhằm đưa ra những để nghị khắc phục tình trạng Văn bản TK 
79 đã ra đời đúng 1/4 thế kỷ, công nghệ thông tìn còn non trẻ ở Việt Nam đã 
tiến những bước đài, nhưng chuẩn chính tả tiếng Việt cho nó thì đều chưa 


75 


được Nhà nước ta cho ban hành. Và do không chờ được, nên mới có tình 
trạng các ngành cần có ngay để dùng thì cứ tự để ra cho mình với tên gọi 
“Quy định tạm thời...”. Nói cách khác, việc này lẽ ra phải được làm từ lâu. 
Phải chẳng vì ở nước ta chưa có một cơ quan được chính thức (bằng văn 
bản) giao trách nhiệm này. 


Với người bình thường, chỉ nên dùng một cách viết thống nhất, không 
viết hoa từ âm tiết thứ hai chẳng bạn. Như thế các tên gọi đa tiết sẽ có cùng 
cách viết: Pu péo, Ba na,... 

Dù sao, để được người dân tộc đón nhận và đi vào cuộc sống, trước khi 
quyết định, nên tham khảo ý kiến các trí thức, cán bộ chủ chốt người đân 
tộc thường sử dụng đến chữ viết. 

3. KẾT LUẬN 

Trong quá trình tiếp xúc giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam, sự tác động từ các dân tộc thiểu số đến tiếng Việt đã 
góp phần làm thay đổi điện mạo ngữ âm và chữ viết, làm phong phú thêm 
vốn từ ngữ và cách sử dụng từ trong tiếng Việt hiện dại [10]. 

Cùng với những sự tác động từ các ngoại ngữ phổ biến, sự tác động 
này làm cho tiếng Việt giàu thêm về mọi mặt, khiến cho nó đủ sức đảm 
đương sứ mệnh là tiếng phổ thông - cùng với chữ quốc ngữ - của đại gia 
đình các dân tộc Việt Nam, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Vương Toàn. Ngôn ngữ học uới giáo dục ngôn ngữ cho các dân tộc 
thiểu số ở nước ta. Tạp chí Thông tin KHXH, số 6/2003, tr. 7-14. 


2. Phạm Toàn - Nguyễn Trường. Phương pháp dạy tiếng Việt cho học 
sinh dân tộc. Hà Nội, Nxb Giáo dục, 1978 


3. Phạm Toàn - Nguyễn Trường. Dạy đọc 0uà học đọc. Hà Nội, Nxb Giáo 
dục, 1983. 


4. Những uấn đề ngữ ouăn trong nhà trường. Sà VHTTT Bắc Thái - Khoa 
Văn, Trường ĐHSP Việt Bắc xuất bản, 1983. 


5. NhưÝ. Suy nghĩ uề uiệc dạy tiếng Việt trong chương trình thanh 


76 


toán mù chữ cho đồng bào thiểu số lớn tuổi. Ngôn ngữ, 1991, số 4. 

6. Văn Lãng huyện biên giới Lạng Sơn. Hà Nội, NXB Khoa học Xã hội, 
1990, tr. 30. 

7. Nguyễn Thế Huệ. Đân số các dân tộc miền núi 0è trung du Bắc bộ 
từ sau đổi mới. Hà Nội, Nxb VHDT, 2000, tr, 14-17, 

8. Tùn hiểu đặc trưng ngôn ngữ của ca đao sưu tâm ở Nam Bộ. "Nguồn 
sáng dân gian", số 4-2003, tr. I0. 

9. Hoàng Huy Phách ... Hiểu đúng cách nói của người dân tộc thiểu số 
để sáng tạo uăn học nghệ thuật. Trong: "Văn hóa và lịch sử người 
Thái ở Việt Nam". Hà Nội, Nxb Văn hoá Dân tộc, 1998, tr. 175-180. 

10. Vương Toàn. Hai đặc điểm của tiếng Việt đầu thế hỷ 21. Báo cáo 
KH tại Hội thảo quốc tế lần thứ hai về Việt Nam học, TP Hồ Chí Minh, 
14-16/7/2094. 


T7 


NHỮNG NHà TIÊN PHONG NGƯỜI Bồ ĐảO NHậ 
TRONG LĨNH VựC NGÔN NGữ HỌC VIỆT NđM 
CHO ĐẾN NäHM 1650 


ĐẶNG CÔNG TOẠI 


Suốt một thời gian khá dài, hầu như mọi người đều thừa nhận rằng 
Alexandre đe Rhodes là ông tổ chữ quốc ngữ. Thắng hoặc cũng có ý kiến cho 
rằng chữ quốc ngữ là kết quả của một công trình tập thể, Thực ra thì chứng 
cứ để biện minh vẫn chưa có, hoặc có thì cũng rất kém thuyết phục. 


Gần dây Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Viện Dân 
tộc học có cho dịch cuốn Mhững nhà tiên phong người Bê Đào Nha trong 
lĩnh ouực Ngôn ngữ học Việt Nam (Portuguese Pioneers of Vietnamese 
languistics/ Pionniers Portugais de la Lãnguistique Vietnamienne). Nhân 
địp này, chúng tôi xin giới thiệu một vài điểm đáng chú ý trong cuốn sách. 

Tác giả cuốn sách Roland Jacques là một người Pháp. Lúc đầu dây chỉ 
là luận văn “Nghiên cứu sâu về Viễn Đông và châu Á Thái Bình Dương 
chuyên biệt về Đông Nam Á, về ngôn ngữ, văn học và văn minh của Việt 
Nam” trình bày vào tháng 11 năm 1995 ở Học Viện Quốc gia về Ngôn ngữ 
và Văn mình phương Đông ở Paris (Institut National des Languos et 
Civilisations Orientales đe Paris). 


Nhớ vào các nhận xét và gợi ý trong khi bảo vệ cũng như sự góp ý của 
nhiều chuyên gia về các bộ môn khác nhau ở Việt Nam và ở Pháp, tác giả 
đã xem lại và sửa chữa để thành tác phẩm song ngũ Anh - Pháp kể trên, 
xuất bản năm 2003. 


Theo ý kiến tác giả: “Ngay từ nửa sau thế kỷ XVII, đã có sự tranh 
giành giữa các đoàn truyền giáo vì các lý do khác nhau. Thành viên Hội 
Truyển Giáo nước ngoài ở Paris đã mưu toan giảm thiểu những kết quả đạt 
được của những người Bồ Đào Nha thuộc giáo đoàn Dòng Tên trước khi họ 
đến (1666). Sau khi thực biện được mưu đề thuộc địa hoá, họ hoàn toàn đơn 
phương để cao niên kỷ và đóng góp của Pháp vào văn hoá Việt Nara. Thêm 
vào đó là sự đánh giá tổi tệ văn hoá Bồ Đào Nha của nhiều người Pháp. 
Người ta quên mất rằng vào giai đoạn chuyển từ thế kỷ XVI sang thế kỷ 


78 


XVII, Bề Đào Nha cực thịnh, là một trong những nước nổi tiếng nhất của 
văn hoá châu Âu. Anh hưởng của Bề Đào Nha ở châu Á thật là rộng lớn. 
Những người Việt Nam được giáo dục theo kiểu Pháp có thể gián tiếp chịu 
ảnh hưởng xấu của việc không hay không biết này, của việc bỏ quên này". 

Thực tế, đang buổi cực thịnh, vua Bồ Đào Nha là người duy nhất được 
Giáo hoàng uỷ thác về quyền lợi và nghĩa vụ trong công cuộc Cơ Đốc hoá ở 
châu Á. Giáo đoàn ở Việt Nam được tài trợ bởi ngân sách Hoàng gia Bề Đào 
Nha. Tu sĩ người Bề đào Nha đến châu Á cũng như Việt Nam sớm nhất và 
với số lượng nhiều nhất so với người của các nước châu Âu khác. Do ngữ âm 
phong phú của tiếng Bồ Đào Nha, do truyền thống ngôn ngữ học của các tu 
sĩ người Bồ Đào Nha, ta thấy một số tác phẩm nổi tiếng còn lưu truyền đến 
ngày nay như: 


- Ngữ pháp Tamoul (Arte da Lingua Malabar) (1548-1549) của 
Henrique Henriques người Bề Đào Nha sống ở Nam Ân Độ từ năm 1540 đến 
1600. 


- Ngữ pháp Nhật Bản (1564) của Duarte da Sïlva người Bê Đào Nha. 


- Ngữ pháp La Tỉnh (1594) của Manuel Alvarez người Bồ Đào Nha 
phục vụ sinh viên Nhật học tiếng La Tĩnh, cung cấp khái niệm và kiến trúc 
đại cương cho việc biên soạn các sách ngữ pháp tiếng Nhật đầu tiên. 


- Từ điển La Tình - Bê Đèo Nha (1595) cũng của tác giả trên trong đó 
có thêm phần dịch tất cả các từ tiếng Nhật đã La Mã hóa. 

- Từ điển Nhật Bản - Bê Đào Nha (1603) của một tập thể biên soạn có 
tới 32.781 mục từ. 


- Arte da lingoa de Japam composta pello Padre laõo Rodriguez 
Portugues (được ia dần dẫn theo sự biên soạn giữa 1604 và 1608). Tác giả 
doão Rodrigues tức Tcuzzu là người Bồ Đào Nha đã sử dụng một số ghi chú 
do các linh mục soạn thảo, đã sử dụng quan sát của riêng ông viết trong 
nhiều năm, những điều mà ông đã học được ở người Nhật, rất nhiều thông 
tin về ngôn ngữ và văn học của Nhật Bản. Hệ thống La Mã hoá tiếng Nhật 
(Romaji) hoàn toàn dựa trên tiếng Bồ là một thành công. Rodrigues tận 
dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm cổ điển Nhật Bản và Trung Quốc, từ 
các truyện kể soạn bởi các học trò của các tu sĩ Dòng Tên trong ngôn ngữ 
nói. Tác phẩm bao hàm một giản yếu rất đây đủ về nghệ thuật thi ca vừa có 
thơ viết bằng tiếng Trung Quốc vừa có thơ bằng tiếng Nhật với các trích dẫn 
từ rất nhiều bài thơ, những phần triển khai dài về các văn phong khác 
nhau về ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Và cuối cùng là khối lượng những 


78 


chỉ dẫn thú vị về mọi mặt của văn hoá đất nước này. 


- Tóm tắt ngữ phúp tiếng Nhật (1990) cũng của Rodrigues Tcuzzu 
đáng chú ý hơn cuốn trước bởi phương pháp ngắn gọn hơn, chính xác hơn. 
Trong số các đổi mới, cuốn sách mổ ra sự giải thích các quy tắc phát âm. 

Bên cạnh đó ta thấy các tác phẩm: 


- Tự điển Bồ Đào Nha - Trung Quốc (1583 và 1588) của hai tu sĩ Dòng 
Tên người Ý Matteo Ricei và Michele Ruggleri. Cuốn từ điển này có ích lợi 
lớn cho việc học chữ Quốc ngữ. Phần phiên âm từ chữ Trung Quốc sang chữ 
La Tỉnh có năm dấu thanh điệu. Mỗi một trong năm thanh cổ điển có một 
dấu qing ping, Zhuping, shang qu và ru. 


- Tây nho nhĩ mục tư (1635) (Giúp cho mắt và tai các học giả châu Âu} 
của Nicolas Trigault người Bỉ. Tác phẩm có một phần "Dẫn luận vào bản 
dịch" - một danh mục ngữ âm cho các chữ từ chữ La Mã hoá theo thứ tự 
bảng chữ cái và một đanh mục các chữ theo thứ tự các nét, với các ghi chú 
ngữ âm bằng tiếng La Tỉnh. Mỗi phần là một tập. 


Nói chung các thầy tu Dòng Tên sang Viễn Đông học ở Học viện 
Macao đều biết các tác phẩm kể trên và đều chịu ảnh hưởng về mặt phương 
pháp luận. 

Kể đến các tác phẩm của giáo đoàn ở Việt Nam, ta thấy: 

- Từ điển Việt ~ Bồ Đào Nha (1645) của Gaspar do Amaral, 


- Từ điển Bồ Đào Nha - Việt của Antonio Barbosa. (Antonio Barbosa, 
ngoài công trình từ điển, còn đóng góp vào công trình ngữ pháp. 
Antonio Franeiseo Cardim viết: "Ông đã viết một chuyên luận về 
ngôn ngữ dùng để dạy cho người Công giáo và cho người còn chưa 
theo đạo trong tất cả các tôn chỉ của thành tín. Sách viết cho 
chính người Việt Nam"). 

- Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - La Tỉnh của Alexandre de Rhodes. 

Đặc biệt trong bài “Cùng độc giả” ở cuốn từ điển, Rhodes viết: "Ngay 
từ đầu tôi đã học cùng với cha Franeisco de Pina, là người thầy dạy tiếng, 
người thứ nhất trong chúng tôi rất am tường tiếng này và cũng là người thứ 
nhất bắt đầu giảng thuyết bằng phương ngữ đó mà không cần phiên địch". 
Người ta không còn được biết Pina để lại cái gì cho hậu thế. Và thực là do 
không có cơ sở tài liệu vững chắc nên không có điều gì lớn lao để nói. Roland 
Jacques với lòng tin mãnh liệt, với nhiệt tình và lòng kiên nhẫn, đã bỏ ra 
nhiều năm tìm kiếm trong sưu tập thủ bản quan trọng nhất liên quan đến 


80 


Việt Nam vào khoảng 1614 và 1746 mang tên dJesuitas na Asia bảo quản 
tại Thư viện Quốc gia ở Lisbonne. Trong hàng triệu trang kín đặc chữ, 
trong bóng tối hàng thế kỹ đã ló ra hai tài liệu, 

Thứ nhất là bức thư dài 7 trang gửi khâm sai ¿Jeronimo Rodriguez 
Senior ở Macao viết năm 1623 để báo cáo về tình hình truyển giáo ở 
Cochinchine (Nam Kỳ). Tác giả Franeisco de Pina là người Bồ Đào Nha sinh 
ra ở thành Guarda năm 1585 (hay 1586) theo học nhiều năm về nghệ thuật 
và thần học ở Học viện Macao (1611-1617). Năm 19 tuổi trở thành thầy tu 
Dòng Tên. Ông đến Cochinchine (Đàng Trong) năm 1617, đặt chân đầu tiên 
lên Đà Nẵng, giữa năm đến truyền đạo ở Hội An. Đầu năm 1618 chuyển 
đến Nước Mặn Quy Nhơn, 1690 đến Quảng Nam, năm 1621 quay lại truyền 
đạo ở Hội An. Đầu năm 1695 làm cha bề trên đình trấn Thanh Chiêm. Ông 
thay mặt giáo đoàn Đàng Trong ra yết kiến chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên 
về vấn để truyền đạo. Ngày 15-12-1625 Pina đi cứu hành khách mắc nạn 
trên một chiếc thuyển ở vịnh Đà Nẵng thì bị chết đuối. 


Năm 1690 ngay khi đặt chân lên đất Quảng Nam, Pina đã bắt đầu 
học tiếng Việt. Ông câu học ở các thây Việt Nam. Trong thư, Pina nhắc đến 
các thầy đồ dạy chữ nho, dùng chữ nho để phiên âm tiếng Việt (chữ nôm); 
nhắc đến các sư sãi, các thầy pháp, các trưởng tông phái đạo Lão, đạo 
Khổng có tài năng với hy vọng sử dụng để phục vụ cho đạo Chúa, để hoàn 
chỉnh kiến thức của bản thân nhất là về thuật ngữ tôn giáo, để cải thiện các 
tiếp cận, các tranh luận về ý tưởng; nhắc đến các quan lại hưu trí, các sĩ tử 
giỏi tiếng, am hiểu văn hóa dân tộc và cuối cùng nhắc đến các thanh niên 
giúp việc, đồng thời là giáo sư tiếng Việt nói, học trò tiếng Bồ nói. Pina có ý 
định đào tạo cho các thanh niên này có khả năng nghiên cứu sâu sắc. 
“Muến vậy, họ phải được đào tạo về ngôn ngữ học đây đủ chứ không đơn 
thuần sử dụng họ làm dịch vụ cho một dự kiến mà họ không phải là người 
gánh vác. Họ phải bắt đầu học văn tự của chúng ta (Bồ Đào Nha) để làm 
thông ngôn cho các giáo sĩ trong việc giảng đạo và các cuộc tranh cãi trái 
ngược nhau”. Biết đọc tiếng Bê là đồng thời bao hàm khả năng có thể chỉ 
trong thời gian tập luyện ngắn dễ dàng giải mã văn bản tiếng Việt để phiên 
theo chữ cái La Tính. Các thanh niên nhanh chóng đem lại sự đóng gốp 
thực sự cho việc phiên theo chữ cái La Tỉnh những văn bản mới của văn học 
Việt Nam vào công việc hệ thống hoá. Chính cách phiên dẫn đến chữ Quốc 
ngữ, chữ viết chung, tài sẵn chung, cung cấp một cơ sở chắc chắn cho các 
trao đổi, các thảo luận, các tranh cãi cần thiết cho các tương tác văn hoá 
thực sự. Nhưng chữ viết chung được hình thành như thế nào ? Ở trên, ta 


81 


được biết Pina đã có sẵn mô hình rất tỉnh tác: chữ Romaiji của Nhật Bản 
dựa trên ngữ âm và quy ước của tiếng Bồ. Ông viết trong bức thư: "Ngôn 
ngữ này (tức tiếng Việt) có thanh điệu như một bản xướng âm. Cần phải 
biết xướng âm trước đã. Chỉ sau đó mới học các chữ", 


Các ngôn ngữ cải biến trong không gian và theo thời gian. Động tính 
này xung khắc với tính bất biến cuả cách viết. Chính quy luật gần như sinh 
học này nhắc ta rằng ngôn ngữ bản xứ mới là “sinh ngữ” đối lập với các 
ngôn ngữ cổ điển là các “tử ngữ”. Các tác giả này luôn luôn bị căng thẳng 
giữa hai thực tại đối lập: một mặt là trung thành với truyền thống chính tả 
thể hiện bằng ý chí quay trở lại các nguồn cổ điển, chống lại các đổi mới, 
mặt khác là nhu cầu tính đến sử dụng ngữ âm thực sự của các người nói, 
bênh vực cho các giải pháp thuần tuý ngữ âm. Đối với tiếng Bồ, các giải 
pháp giữ lại là các giải pháp thoả hiệp giữa hai cực này: truyền thống và 
thực dụng. Các nguyên lý này được Pina và những người châu Âu gây dựng 
tiếng Việt tuân thủ. Nhưng học ngôn ngữ ở vùng nào ? Pina viết: “Kê Chàm 
chính là nơi tốt nhất. Đây là kinh đô của triểu đình. Ở đây người ta nói hay. 
Nhiều người trẻ quy tụ về đây. Họ là sinh viên. Gần họ những người bất 
đầu học ngôn ngữ có thể được giúp đỡ”. Dẫu vậy ông cũng thấy kiến thức 
thuần tuý truyền miệng của tiếng Việt chưa đầy đủ mà cần học thêm văn tự 
của họ, Ông đã tập hợp các truyện thuộc các loại khác nhau để cung cấp các 
trích dẫn của các tác giả nhằm củng cố nghĩa của các từ và các quy tắc ngữ 
pháp. Ông đã có ba tập, tập bợp các văn bản có phân tích trong số các văn 
bản hay nhất ở vương quốc này. Ông đã chọn văn bản tiếng Nôm, đó chính 
là tiếng Việt Nam, không phải là Trung Quốc. Dẫu vậy, ông cũng vẫn cảm 
thấy tiếc là đã không quen sử dụng chữ nho. Điều này nói lên rằng sự sử 
dụng ngôn ngữ của ông là nhằm vào mớ tạp nhạp những người Việt Nam 
mới theo đạo Cơ đốc. Để giảng đạo, để thuyết phục, để đảm bảo việc dạy dễ 
trẻ con, cần có khả năng sử dụng ngôn ngữ thuần tuý hơn, gần gũi với cách 
nói năng quen thuộc của dân chúng ít học. Thư của Pina cho thấy muốn 
phiên âm bằng chữ Nho, ông cần có sự giúp đö bên ngoài, còn dùng chữ viết 
La Tỉnh thì có thể tự mình làm chủ, không cần trung gian. Pina và các nhà 
nho cộng sự đã tưởng tượng ra các đối thoại, các tiểu phẩm đơn giản mượn 
các cảnh huống trong cuộc sống thông thường trong đó các câu có thể làm 
các hệ biến hoá cho cú pháp. Không biết chữ nho, Pina đưa ra các truyện để 
nhờ một người nào đó đọc cho nghe rồi phiên chúng ra dạng La Mã hoá. Các 
truyện được viết bằng chữ Nôm cũng được làm tương tự. Pina còn làm sưu 
tập các “văn bản có luận giải” nhưng đây là những sách nào, truyện nào thì 
đến nay cũng chưa rõ. Không nói đến từ điển, nhưng người ta thấy Pina 


82 


quan tâm đến cú pháp và ngữ nghĩa vì ông quan tâm đến ngữ nghĩa của từ. 
Phần từ vựng bổ sung hài hoà cho ngữ pháp. Tóm lại Pina là người đã sáng 
tạo ra các công cụ ngôn ngữ học thích hợp cho việc gặp gỡ giữa văn hoá Việt 
Nam và ý thức hệ Cơ Đốc. 

Ta kể đến tập tài liệu thứ hai cùng tìm thấy với bức thư của Franciseo 
de Pina. Đó là cuốn “Manuduetio ad Linguam Tunekinensem" (Bước đầu 
học tiếng Tonkin / tiếng Đàng Ngoài / tiếng Bắc) của Onofre Borges. Tác giả 
là người Thụy 8ï nói tiếng Đức sinh ở Lucerne năm 1614. Năm 1630 vào 
Dòng Tên, năm 1638 sang phương Đông, 1643 đến Tonkin. Ngoài cuốn 
Manuductio ông còn viết vài văn bản tiếng Việt bằng chữ Nôm. Ta thấy 
Manuductio thể hiện sự thân thuộc chặt chẽ với Từ điển Việt-Bồ Đào Nha- 
La Tỉnh của Alexandre de Rhodes. Miêu tả ngữ âm tương tự trong vài 
trường hợp, rất gần trong những trường hợp khác, các mẫu từ vựng học và 
các thí. dạ phần lớn là như nhau. Trên vài điểm Manuduetio đáng chú ý 
hơn, chính xác hơn trong Từ điển. Ví dụ định nghĩa về từ “bàn”, từ “khuya”, 
từ “anh em”. Có nhiều đoạn, cách giải thích của Manuduetio khi khác với 
bản La Tỉnh của Từ điển thì lại rất gần văn bản Bề Đào Nha của nó. Thí dụ 
"phúc có bảy mốt” hay từ “rét”, từ “bạc”. Sự giống nhau và khác nhau của 
hai tác phẩm dẫn ta đến giả thiết Rhodes và Borges làm việc riêng rẽ trên 
cùng một “văn bản gốc”. Niềm tin này dựa trên quan sát. Trước hết, lời ghi 
chú đầu, thủ bản Manuduetio nói: “Việc học các thanh phải đi trước các âm 
vị". Còn Pina trong bức thư kể trên trước đó 28 năm viết: “Ngôn ngữ này là 
một ngôn ngữ có thanh điệu, ký âm pháp và trước hết cần biết ký âm, sau 
đó cần học các chữ”. 


Dấu hiệu thứ hai có sức thuyết phục là việc Rhodes quên địch hai từ 
Bồ Đào Nha “irmãos” (anh) và “irmãao” (chị) ở phần trên trang 13 bản in 
của ông. Giả thiết này về “văn bản gốc" giải thích rõ, một phần là các đoạn 
miêu tả ngữ âm song song, trong nhiều trường hợp có một nội dung tương 
tự thể hiện các câu La Tỉnh khác nhau, phần kia là các định nghĩa của các 
từ đưa ra bằng tiếng La Tỉnh trong Manuductio phù hợp nhiều với các định 
nghĩa Bề Đào Nha hơn là các định nghĩa La Tỉnh của Từ điển Alexandre de 
Rhodes. 


Roland Jacques cho ta đọc toàn văn Manuductlio ad Lãnguam 
Tunckinensem của Borges (mới tìm thấy nói trên) đồng thời thiết lập sự 
song hành đối sánh giữa Manuductio và phần phụ của Từ điển Việt-Bồ-La 
của Alexandre đe Rhodes nhan để Linguae Annamiticae Seu Tunchinensis 


83 


Brevis Declaratio (Miêu tả vắn tắt tiếng Annam hay tiếng Tonkin; gọi tắt là 
Brevis Declaratio). 


Sự giống nhau của hai văn bản của hai tác giả là Rhodes và Borges, 
hai tu sĩ cùng trong một giáo đoàn mà Gaspar do Amaral là đoàn trưởng 
khiến ta nghĩ rằng “văn bản gốc” dường như liên tục gán thuộc về Franeiseo 
de Pina, và rộng rãi hơn là chung của các nhà tiên phong người Bồ Đào Nha 
trong ngôn ngữ học Việt Nam. (Gaspar do Amaral tác giả Từ điển Việt-Bồ 
Đào Nha mà Rhodes viết trong bài “Cùng độc giả” rằng ông sử dụng Từ 
điển này làm công khí trong khi biên soạn Từ điển của mình. Trong giáo 
đoàn, Rhodes là thành viên còn Borges chỉ là học trò). 

Ý kiến này trái với các khẳng định thông thường rằng “Đây là công 
trình của các nhà truyền giáo châu Âu: Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bê Đào 
Nha. Chữ quốc ngữ đã mượn mỗi thứ tiếng một ít”. 


Ví dụ người ta đã đưa ra việc mượn tự vị “đ” ở tiếng Tây Ban Nha 
nhưng đây chỉ là giả thiết vô ích vì giá trị này đã được giải thích rõ ràng ở 
tiếng Bồ Đào Nha. 

Có người căn cứ vào gốc Pháp của Alexandre de Rhodes mà gán buộc 
sự vay mượn của tiếng Việt ở tiếng Pháp nhưng Rhodes không có một quy 
chiếu nào với tiếng mẹ đề của ông trong việc miêu tả ngữ âm mà ông công 
bố. Chữ Quốc ngữ không nhờ gì ở tiếng Pháp. 

Riêng đối với tiếng Ý, có ba tự vị "ghe", "ghi" và "gi" trước một nguyên 
âm đã được đưa vào tiếng Việt để chữa tạm các bất tiện của các phép viết 
của tiếng Bồ “gue”, “gui” và *J”. Các tự vị Ý kể trên hoàn toàn là đo chính 
nó chứ không khoác một ý nghĩa đặc biệt trong việc sáng tạo chữ Quốc ngữ. 


Người ta tìm thấy dấu vết đầu tiên của tự vị “gh” trong một báo cáo 
bằng tiếng Bồ viết tay của Antonio de Fontes (người Bề Đào Nha) cùng bắt 
đầu học tiếng Việt Nam với Alexandre đe Rhodes dưới sự hướng dẫn của 
EFranelsco de Pina ngày 1-1-1926,'nghĩa là đúng 15 ngày sau khi thầy của 
ông qua đời. Vả lại chính Rhodes năm 1631 còn viết “ Quean” để chỉ Nghệ 
An. Đúng là tự vị này có trong một văn bản La Tỉnh để cho người Bồ Đào 
Nha đọc. Còn về tự vị “gỉ”, theo Đỗ Quang Chính, chỉ được thừa nhận vào 
năm 1632, trong một tài liệu bằng tiếng Bồ soạn thảo bởi người Bồ Đào Nha 
Gaspar do Amaral. Cũng trong tài liệu này, ta thấy có cả tự vị “J” và nói 
chung tự vị này cạnh tranh lâu dài với “gi”. Roland Jacques kết luận: 


84 


“Chính ngữ âm tiếng Bồ đã làm công cụ phân tích và quy chiếu cho tiếng 
Việt”. 

Cám ơn Roland Jaeques đã cho ta một chứng cứ biện mình rằng chữ 
Quốc ngữ là một công trình tập thể, rằng các tu sĩ người Bồ Đào Nha là 
những người tiên phong trong việc làm ra chữ Quốc ngữ. Ta hy vọng trong 
tương lai ta sẽ được biết thêm các chứng cứ thích hợp đủ để soi sáng đúng 
việc làm của các thầy Việt Nam, của các thanh niên Việt Nam như André 
Augusto, ... mà đến nay cái tên Việt Nam của họ cũng không ai biết. 


85 


Bản đồ hoạt động của giáo đoàn Bồ Đào Nha tại Á Đông. 


86 


APPENDICES / ANNEXES 


= 

tia (20/2y8,44 h 
“THÊ . ụ ⁄⁄⁄ 
kh 2crg + S2eecHÊlxa2+ 4x 


2œ “in A22 “9g XI SÁU (0N Linn 
v2 2 = 
2/7, 7 v.. Ä An . . 
C222” (A2.400⁄4/2/ 750/22/4 
- “^. + 
2 z⁄2zz z2 cua /(2///222c4 Z% c2. đã 
: t/ " 
“2:1 22c££, (22222 F 


⁄ - 


4 P T, " 
về 3512, zv(tl v22 qweiPÉS x2 s'á 


cá đ rót, dteie 13412212 vVv4 
sẽ ®®ý 2222 “6E A° s.c ` 9% 
‹ lu cu 6A (ĐH: px 22 c. 1.3/03 € -ed/2£= J4 
Xx« “1. ,. DỤ 4° ki “ườ Ý “. 


“+ 71+ Q^ớ2, - 


22m £ “2:7 + /k«*+ ca c/bMdy Z2 “v42 /24 2 ệ 2azxf ca, 


„?⁄2»„Á 2277 ⁄+ „ 2112 xu 21c mseềế 
“4. “6 4,417 “ha 


⁄)7 z : 
2. 2/7/44, 0/24 '2892/105-200 
(2É, 2 V2⁄/201z I- 2Ẻ ;#>-p 2 ~#” : 


212/42⁄222, 42122 2⁄⁄22 ~#⁄ đc. 
ˆ đagu£, 


“ˆ.far2« 


^ 

z : 3 = H 

“7% 02 LỘ X0 29 xyớ VỀ JÁAV 10c ¿ 

2/2 ` «⁄ “ “Z ¿ l 

+22 dồn 2Â: đáy kế: Jk, “4. /.trt+a2 Ø2 tA cteye È®9ayzc 
y/ “““ .. 

Tư, “đường 2296/06 eeeÌv - 


.ữ3 đ»>ị Ẫ 
v2” tu (24x fke Vưên J6944.020627 ..- 
X41 0 NÓ 


#Z ~ . 
cÁ ø°: đu x+ /2x<+)„ “C6 V2) cát 
« É. 


Cầz x exct)L cư 


KG SN 


. .{ + “3 2 5 ~ . 
zư, M42 nad PT CÁ gA214 </0110 A(vA. cư ớơ&ẳ LỰC Q ." 
“6: v2. 1 đa -“\ ve. = r7; + 
cứ “gieo Cai dueyp địt vò man “c«mn-~£faa ấu ểZv 1 cet.e2 


T./12v4c. xay é „ 


2⁄2 ⁄7⁄⁄44/z7 


2/727 22//722 lau, 
2 


Một trang trong nguyên gốc bản thảo 
“Manuductio ad Linguam Tunckinensem”. 


S7 


“ÂM DƯƠNG” Về PHƯƠNG TâY 


PATRICK TRIADOU 


Ở TRUNG QUỐC, HAI QUAN NIỆM ĐỐI LẬP VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 
CÙNG TỔN TẠI VÀ LUÔN CÓ SỰ ĐỐI ĐẦU GIỮA CHÚNG. 


Nền y học cổ truyển của Trung Quốc bắt nguồn từ triết lý của đạo 
Lão, không tách biệt con người với thiên nhiên. Đời sống tâm linh và đời 
sống thể chất của con người tuân theo cùng những quy luật biến đổi giống 
như sự luân chuyển đều đặn và hài hoà của các mùa trong năm. Quan niệm 
này về sức khoẻ và các phương pháp điều trị hên kết với nó đối lập về căn 
bản với trị thức giải phẫu học và phân tử về cơ thể được du nhập từ phương 
Tây. Nhưng không vì thế mà hoạt động của y học cổ truyền và Y học hiện 
đại (khoa học) ở Trung Quốc ngày nay trở nên kém thuận hoà. 


Cuốn sách Hoàng đế Nội hình Tố uấn, tác phẩm y học đáng kính mà 
truyền thuyết gần cho vị “Hoàng đế” huyền thoại, đã lưu hành từ hai mươi 
bảy thế kỷ trước Công nguyên, mở ra sự gợi nhớ cuộc sống gương mẫu của 
các nhà hiển triết thời Thượng cổ. Các vị này đã biết ăn uống điều độ, sống 
theo giờ giấc đều đặn, tránh các công việc quá sức và như thế gìn giữ được 
sự vẹn toàn của thân thể và tỉnh thần để sống những năm tháng mà trời 
ưng thuận cho con người. Cuốn sách cũng đả kích những ai coi thường các 
nguyên tắc trên, làm cạn kiệt K?ý (hơi thở, năng lượng) cũng như Tỉnh (tình 
chất) của họ và đề xuất phép vệ sinh cho đời sống dựa trên các nguyên tắc 
đó. Mẫu mực cũng đã được định ra. 


Bắt rễ từ triết lý của đạo Lão, lý luận y học Trung Hoa không tách 
biệt thân thể và tâm trí: chính việc giữ vững tâm trí trong trạng thái trống 
không và yên tĩnh cho phép Xbý lưu thông tự do trong cơ thể. Theo truyền 
thống triết học về bản thể (être) và thực thể (substance), Hippocrate, 
Aristote và Galien đã lấy giải phẫu học làm quy chiếu chủ yếu. Trái lại, các 
thầy thuốc Trung Hoa chỉ xem các khối đông đặc ấy là thứ yếu. Các điều bí 


Patriek Triadou là tiến sĩ y khoa và di truyền học phân tử, phó giáo sư trường Đại họcY khoa 
Necker — Paris V, giảng dạy về huyết học, lịch sử y học, triết học y học. Ông cũng là nhà Hản học, 
có bằng chuyên khoa về châm cứu. Người dịch: Đặng Xuân Lạng. 


88 


ẩn của cơ thể sẽ được giải thích bằng sự tương tự theo các hiện tượng của 
thế giới tự nhiên. Như vậy cả hai (cơ thể và thế giới tự nhiên) đều được lĩnh 
hội theo quan điểm về sự biến đổi không ngừng là đặc tính của cái sống. Sự 
biến đổi này được giải thích bằng sự vận hành của hai xu hướng trái ngược 
nhau và bổ sung cho nhau: đzn ( sự vật chất hoá - réification) và đương (thế 
chủ động - initiative). 

Thế giới và con người chỉ là sự tương tác của đm và đương, chúng 
được coi là cùng sinh ra nhau (tức là xu hướng này sinh ra xu hướng kia và 
ngược lại). Sự luân phiên của mở rộng và tập trung mà mối quan hệ này hỗ 
trợ được gặp lại trong chu kỳ của bốn mùa dùng để hiểu rõ thiên nhiên cũng 
như thân thể. Tính đều đặn về giờ giấc của mối quan hệ này - đâm bảo hiệu 
năng của nó - dùng làm mẫu cho người khôn ngoan về hành vi của mình. 
Vậy nên vệ sinh cuộc sống dựa trên sự tương tự giữa thế giới vĩ mô và thế 
giới vi mô của con người xem như đáp ứng với những nguyên tắc giống 
nhau. 

Thêm vào đu / đương và bốn mùa là năm tác nhân [ngũ hành] (mộc, 
hoả, thổ, kim, thuỷ) cũng tham gia vào lý thuyết về các liên hệ tương ứng 
(xem bảng ở dưới). Chúng xác định các phạm trù của thực tế (rée]) bằng hai 
chu kỹ: 


« "Chu kỳ sản sinh" [ngũ hành tương sinh] tạo lại chủ kỳ các mùa: sự 
kế tiếp có trật tự của các hiện tượng mà chu kỹ này thể hiện là mẫu của 
tính chuẩn hoá và tính nhân quả. 


» "Chu kỳ trấn áp" [ngũ hành tương khác] là chu kỳ thừa nhận sự chế 
ngự của mộc đối với thổ sinh ra thủy, chế ngự hỏa sinh ra kim, Chu kỳ này 
đưa vào sự điểu chỉnh không cho một tác nhân độc chiếm (theo cách loại 
trừ) thế giới hiện tượng, điểu này sẽ không tương thích với sự tiếp tục của 
quá trình tự nhiên; cũng vậy, một thế giới mà chỉ có đương thôi sẽ cán trở 
sự luân phiên âm / đương của ngày và đêm chẳng hạn. 

Các chu kỳ dùng làm những quy chiếu để mô tả thân thể và thân thể 
chỉ là một tập hợp của Ký có các chuyển động theo trình tự. Xhý chiếm lĩnh 
vị trí trung tâm trong tư duy Trung Quốc: nó duy trì các quan hệ chặt chế 
với khái niệm về gió, gợi nên một thế giới tỉnh tế về giao tiếp và hành động, 
và đảm nhiệm các chức năng khác nhau của cơ thể trước khí biến mất cùng 
với cái chết. Nó phát sinh từ sự hô hấp và các thức ăn mà phần tỉnh tế nhất, 
các ø¿, tham gia cùng với đỉnh vào sự đổi mới liên tục các thành phần của 
thân thể. Khí được gọi tên riêng theo những cách khác nhau: có một Khí 


89 


nuôi dưỡng, một 5í phòng vệ, một Khí nguồn gốc, v.v... 

"Phân thể này có vẻ khó hiểu, tuy nhiên nó có một hình thái mà các 
thành phần được sắp xếp thành năm phạm trù: thịt, da và lông, gân - cơ, 
Xương và mạch máu. Danh mục hạn chế này trái ngược với sự phong phú 
của ngữ vựng về giải phẫu học của phương Tây và cả với sự phong phú của 
các huyệt châm cứu. Thân thể của 5í là một thân thể mà chân không 
chiếm ưu thế và là nơi mà hệ tuần hoàn được tổ chức bởi mạng lưới các kinh 
mạch . Mỗi kinh mạch này đều được nhận một đợt chảy dồn tối đa của Khí 
trong thời gian một giờ của ngày Trung Hoa có mười hai giờ. 

Đối lập với các yếu tố của hình thái thân thể chiếm phần ngoại vi là 
các cơ quan đặc (hay tạng) [ngũ tạng: tim, gan, phổi, tỳ, thận] và rỗng (hay 
phủ) [lục phủ: dạ dầy, túi mật, tiểu tràng, đại tràng, bàng quang, tam tiêu] 
ở vị trí sâu hơn của thân thể và chúng là các “bộ phận cai quản” thật sự. Lý 
thuyết về các liên hệ tương ứng đưa mỗi phủ tạng đến gần một kinh và một 
yếu tố của hình thái thân thể. Các cơ quan được tập hợp thành từng đôi để 
được đưa ghép vào một trong năm nhân tố: thí dụ như gan và túi mật được 
quy vào nhân tố mộc trong khi tỳ và dạ dầy được quy vào nhân tố thổ. Theo 
cách như vậy, có một kinh dương của dạ đẩy và một kinh âm của tỳ, hai cơ 
quan này Lương ứng với thịt trong số các yếu tố của hình thái thân thể, 

Việc chẩn đoán bệnh và chữa bệnh theo y học cổ truyền tập 
trung vào động thái của sự thay đổi gây rối loạn quá trình sinh lý 


Các cơ quan cũng là nơi trú ngụ của các thực thể có liên quan đến 
cuộc sống Lâm thần: tim - trí tuệ; gan và phổi - hồn và phách (vía); tỷ - năng 
lực hình thành các ý nghĩ; thận - bản năng muốn sống. Cũng tại nơi đó có 
điểm chạm dích của năm cảm xúc: tức giận, vui mừng, ý tưởng ám ảnh, 
buổn phiển và sợ hãi [nệ, hỉ, ưu tư, bị, kinh khủng], chúng là nguyên nhân 
các bệnh trong trường hợp cảm xúc thái quá. 


Nếu có lẽ do tần số của các bệnh mà các thầy thuốc Trung Hoa đã cá 
biệt hoá chúng, điểu này xét đến cùng là do một nguôn gốc bên ngoài đồng 
nhất với một Xhí của khí hậu quá mức ở bên ngoài hoặc do sự biến chất của 
Khí ở bên trong thích hợp với các cảm xúc. Nói chung, nhiệm vụ điều trị bao 
gồm việc dự phòng cũng như chữa khỏi sự quá mức hoặc thiếu thốn về động 
thái của sự thay đổi, làm rối loạn quá trình sinh lý. Như vậy việc chẩn đoán 
bệnh yêu cầu phải sửa chữa rối loạn điều tiết nhiều hơn !à một nhân tố bất 
thường. 


Cùng với sự trợ giúp của hỏi bệnh, việc chẩn đoán chủ yếu dựa trên 
thăm khám lâm sàng và đặc biệt là thực hiện phân tích mạch đập ở ba địa 


90 


điểm trên mỗi động mạch quay. Việc phân tích này cung cấp các thông tin 
về trạng thái của Khí, của huyết và cho phép quy bệnh vào một cd quan, 
một kinh. Các chu kỳ của các mùa và các tác nhân có mặt khắp nơi trong 
lập luận sinh lý bệnh học; chẳng hạn như tương ứng với mỗi mùa là một 
dáng vẻ đặc biệt của mạch. Chúng cũng quản lý một số liên hệ: các liên hệ 
móc nối các cảm xúc với nhau hoặc các liên hệ thiết lập giữa các cảm xúc và 
các chuyển động của 5ý cũng như các quan hệ chức năng của các cơ quan. 
Việc Liên lượng bệnh được dự kiến tuỷ theo diễn biến các chứng bệnh mà các 
cơ quan mắc phải. 

Việc điều trị nhằm loại bỏ ##í gây bệnh bằng cách tăng cường Khí 
chính thống. Bên cạnh các động tác thể dục và xoa bóp, các phương pháp 
chữa bệnh đã dựa vào châm cứu và một nguồn dược liệu rộng lớn, Không 
thể tách rời với cứu (đưa các đầu điếu ngải đang cháy nóng đến da), việc 
châm là gài các kim vào các điểm ở đa phần lớn nằm trên các kinh. Còn về 
các thuốc, có những thứ thuộc “cấp cao” đành cho việc gìn giữ cuộc sống và 
những thứ thuộc “cấp thấp” dành cho việc chữa bệnh. Sự phân biệt này 
nhấn mạnh tầm quan trọng mà các thầy thuốc Trung Hoa luôn luôn đặt vào 
việc dự phòng và diểu trị các bệnh trong thời kỳ đầu. Các thuốc - thường là 
nhập vào kết cấu của một đơn thuốc phức hợp - có đặc điểm chủ yếu là về 
Khí nhiệt (Q¡ thermique), về vị (wei) của chúng và về chuyển động của ý 
được ưu tiên sử dụng, 

Trở thành cổ truyền sau khi gặp gỗ y học hiện dại (khoa học), y học 
Trung Quốc vẫn tiếp tục được hành nghề rộng rãi. Nó được hưởng các cơ sở 
khám bệnh, các cửa hàng thuốc và các bệnh viện riêng biệt tách khỏi các 
nơi hành nghề của y học phương Tây. Sau khi bị đe doa từ bỏ vào thời gian 
thành lập nước Cộng hoà (1911), y học Trung quốc đã được Mao Trạch Đông 
(1949) phục hồi vinh dự vì các lý đo thuộc hệ tư tưởng và kinh tế. Việc 
truyền đạt kiến thức từ thầy sang trò hoặc trong nội bộ các gia đình đã dược 
thay thế bằng việc đào tạo được điển chế hóa ở đại học. Các sinh viên y khoa 
trước tiên học theo một chương trình chung, sau đó lựa chọn giữa y học cổ 
truyền (châm cứu, được liệu, xoa bóp) và y học hiện đại (khoa học) (70% các 
sinh viên theo học trình tự các chuyên ngành y học). 

Sự đối đầu ở thế kỷ trước, rồi cuộc chung sống của hai nền y học, thật 
sự là sự đối đầu của hai mặt trái ngược: đối lập với việc thể hiện con người 
tổng thể, có liên hệ, không tách biệt thân thể với tinh thần, là sự mô tả 
phân tích và ở mức độ phân tử. Loại thứ nhất không lưu tâm đến cái nền 
vật chất, bị loại khỏi quá trình của các biến đổi, loại thứ hai tập trung vào 
các phương diện cơ bản nhưng gặp phải các trở ngại khi để cập đến toàn bộ 


91 


con người. Tuy vậy, việc chung sống này không hề diễn ra mà không qua đối 
thoại. 


Người ta đã đặc biệt tìm cách tán thưởng theo cách khoa học cáe lý 
thuyết của y học Trung Quốc và đánh giá các tác dụng lâm sàng của nó. 
Tuy có các khó khăn về mặt lý thuyết, trong những năm gần dây người ta 
đã có thể cho thấy thực tế của các huyệt châm cứu bằng cách đặt vào đó các 
điện trở khác nhau nhờ các thiết bị tin học hóa do Nhật Bản hoặc Trung 
Quốc làm ra. Nhưng mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến 
các liều lượng các chất dẫn truyền thần kinh và việc sử dụng các nguyên tử 
đánh dấu, sự thông hiểu các cơ chế tác dụng của châm cứu đối với cảm giác 
đau vẫn còn phôi thai và việc lý thuyết các kinh mạch vẫn còn là điều bí ẩn. 

Các khác biệt về phân loại bệnh học và các bất đồng về điều trị gây 
trở ngại cho việc đánh giá khoa học, việc này đòi hỏi chuẩn hoá các hội 
chứng và phân tích thống kê các kết quả. Các chứng đau lưng hay bệnh sốt 
. chẳng hạn thì không thích hợp với công việc trên, nhưng có thể phân loại 
trong y học cổ truyền tuỳ theo tổn thương các kinh mạch và đề xuất các liệu 
pháp riêng biệt cho các chứng bệnh (tuỳ theo các triệu chứng tại chỗ — khu 
vực, các triệu chứng tâm thần hoặc đồng phát toàn thân). 


Tuy nhiên, đã có các thử nghiệm về một sự lệch về mặt các chỉ định cổ 
truyền. Lấy một thực thể phân loại bệnh học phương Tây làm điểm xuất 
phát, chúng bao gồm việc so sánh các hiệu quả của các lần châm vào các 
điểm lựa chọn phù hợp với đơn thuốc thường dùng với hiệu quả của các lần 
châm vào các điểm khác; hoặc so sánh giữa một phương thuốc cổ truyền với 


Các tượng nhỏ bằng ngà voi 
dùng cho phụ nữ Trung Hoa 
thời xưa để chỉ cho thẩy 
thuốc chỗ đang bị đau (ảnh 
của Dagli Orti). 


92 


một chất được biết là không có hiệu lực chữa bệnh, Nhưng phần lớn các thử 
nghiệm này không được tiến hành ở một quy mô đủ lón. Còn về việc đánh 
giá các thuốc từ nay về sau cần phải sử dụng các chất đánh dấu sinh học. 
Các thử nghiệm đang được tiến hành với các động vật và con người. 

Bảng dưới đây được lập ra theo các Chương IV uà XVIII trong Hoàng 
đế Nội kinh Tố vấn, khẻo luận y học cổ nhất được truyền thuyết quy cho là 
của u} hoàng đế huyện thoại (tên gọi cũng như uậy). Hình thành theo tư 
tưởng Trung Hoa, bằng này mình boạ các dạng thức tham gia của các 
thành tố khúc nhau uèo sự uận hành của 0uũ trụ (mờ con người là một bộ 
phận). 

Các thành tố này được liên kết uới nhau theo năm dòng họ được chỉ 
định bằng các "tác nhân" (mộc, hoả, thổ, hữm , thuỷ). Việc thêm uào một 
mùa thứ năm cho phép lập quan hệ mỗi tác nhân uới một thời hỳ trong năm. 
Ngoài uiệc sử dụng để giải thích thiên nhiên, cúc liên hệ tương ứng có lợi ích 
cho uiệc điều trị. Các thành tố liên kết phải hướng dẫn uiệc chẩn đoán (gan 


“nói ra" trong mắt, tỳ "nói ra" trong mồm, u.u...) uù uiệc bê đơn của thầy 
thuốc. 


Hành Ì Yếu tế | Âm | Mùi 
tinh |hình thái | thanh, 
cơ thể |con số 


Sắc | Cơ |Lỗ hổng| Vị 
[khiếu] 


kêu/ |ôi khét, 


Sao | gânvà ' 

Mộc gọi to, |mùi mổ 

ì S 8 hồi 
_ mạch N 
hỏa nam hè | đỏ | tim ta  |đắng| cửu Qẻ bếp kó SRu cười, 7 | cháy | 
hoa chuỷ)| Hỏa máu khét 

: lu hát, 5 

thổ |trung tâm| hè dài |vàng| ty | mổm |ngot| bỏ |D0A chuy) thịt thơm 


Thổ 


mùi thịt 


kim lây thu |trắng| phổi liêu 


hậu môn, thối 
thuỷ | bắc | đông | đen | thận |tiết niệu -| mặn | lựn | đậu ủng 
Sinh dục 9 


93 


Để tránh khỏi cách nhìn giáo điều, cần phải công nhận các 
liệu pháp bổ sung cho nhau và tôn trọng các lĩnh vực chuyên biệt 
của chúng 


Sự thiếu hợp thức hoá khoa học không cán trở việc phục hồi uy tín của 
các phương pháp cổ truyền sau một thời kỳ không được mọi người quan tâm 
do sự hấp dẫn các kỹ thuật phương Tây. Tỉ lệ phần trăm sử dụng các thuốc 
cổ truyền do các hệ thống y tế đảm nhiệm ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng 
lên rõ rệt. 

Ngày nay các thuốc này đã gây được sự chú ý của các tổ chức được 
phẩm quốc tế và các nhóm dược học đang tìm tồi các phân tử mới. Trường 
hợp một được phẩm chế bằng các lá khô của cây Bạch quả (Ginkgo bioba - 
EGB 761) là một thí dụ về mặt này. Được sử dụng từ lâu ở Trung Quốc để 
kích thích sự tuần hoàn và hiệu năng của phổi, chất điểu hoà mạch máu 
này tương tác với tính kết tụ của các tiểu cầu trong máu, đã là đối tượng 
của nhiều công trình nghiên cứu dược lý học và lâm sàng ở châu Âu. Thật 
khó có thể nói các tác dụng này là ở một chất nào đó hiện có trong chiết suất 
hoặc do một tác động hiệp đồng. Việc phân tích bốn mươi công trình nghiên 
cứu lâm sàng thực hiện ở Đức và ở Pháp, trong đó chỉ có tám công trình là 
có phương pháp thỏa đáng, cho thấy rằng Bạch quả có thể hữu hiệu trong 
việc điều Lrị suy tuần hoàn não và đôi khi có tác dụng sơ bệ trong điều trị 
một bệnh mạch máu khác ở ngoại vi (tật đi khập khiếng cách hêi). 


Các nghiên cứu này minh họa cách tiếp cận về thuốc của phương Tây 
- cñ ở mặt phân tích hoá học và mặt các chỉ định được dùng - khác với quan 
niệm của Trung Hoa về phương thuốc. Thực tế là các đơn thuốc cổ truyền 
thường tập hợp năm đến mười vị thuốc, mỗi vị được coi như can thiệp tích 
cực trong điều trị hoặc hạn chế các tác dụng độc hại có thể xảy ra của một 
trong các vị thuốc ấy. 


Nấu y học cổ truyền Trung Quốc đã cho thấy hiệu nghiệm trong điều 
trị nhiều rối loạn chức năng và nếu nó đấp ứng một nhu cầu khó định rõ 
phạm vị, nhiều công trình (đang tiến hành tại nhiều nước) và các thay đổi 
thói quen còn là cần thiết để xác định vị trí dành cho nó ngoài tất cả các 
điều tiên nghiệm (a piorl) trong kho vũ khí chữa bệnh. 


Vì được suy nghĩ trong một nền văn hoá lạ, nền y học này chịu “nguy 
cơ kép” ở phương Tây là hoặc bị bác bổ hoặc trở thành nơi ẩn nấu ngoại 
nhập cho những người bất mãn. Cả hai thái độ cũng đều thiếu căn cứ như 
nhau. Thái độ thứ hai có giá trị lôi cuốn mối quan tâm đến các văn đề của 
một xã hội bị kỹ thuật xâm lấn, sống thiếu hiểu biết các nhịp điệu sinh học, 
và khoa học cung cấp các sơ đồ biểu diễn mà con người không thể hoàn toàn 
quy về đó được. Có lẽ nên sắp đặt nhiều con đường khác nhau là khôn 


94 


ngoan hơn. Để tránh khỏi cách nhìn giáo điều, cần phải công nhận các liệu 
pháp bổ sung cho nhau và tôn trọng các lĩnh vực chuyên biệt của chúng về 
công hiệu với kết quả là tiêu chí phán xét duy nhất. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Trung Quốc : 

1. C. Despeux, Tượi Quan, art martidl, technique de longue 0ie. G. 
Trédaniel, Éd. de la Maisnie, Paris, 1981. 
J. Gernet, Le Monde chinoïs, Armand Colnn, Paris, 1972, 
M. Kaltenmark, bơo Tseu et le taoisme, Le Seuil, “Maitres spirituels”, 
Paris, 1986. 

4. J. Kleijnen, P. Knipsehild, “Ginkgo biloba”, The Lancet (bản tiếng 
Pháp), 3-1993, 35 — 38. 

B5. C. Larre, E. Rochat de la Vallée, Apercus de la médecine tradiHonnelle 
chínoise, Maisonneuve, Parls, 1979, 

6. J. Needham, Science and ciulization in Chỉng, Vol. II, History oƒƑ 
scientific thought, Cambridge Ủniversity Press, 1980. 

7, P..L Philastre, Le Y¡ híng, E. dJullien giới thiệu, Zulma, CadeHlhan, 
France, 1992. 
K. Schipper, Le Corps £aoistfe, Fayard, Paris, 1982. 


N. Sivin, 7radiHonal medicine in contemporary China, Ann Arbor, 
Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1987. 


10. P. Triadou, “La tradition médicale chinoise à époque de la dynastie du:, 
Qing", Mớridiens, 100, Paris, 19938; “Les notlons đế physiologie et 
đ'étiopathogénie dans la tradition médicale chinoise à lépoque de la 
dynastie des Qing, selon Neing quanshi", Méridiens, 102, Paris, 1994. 

11.,P. U. Unschuld, “Midieine in China”, Á hisiory oƒ tdeas, University oŸ 
California Press, Berkely and Los Angeles, 1985; “Medicine in China”, Á 
history oƑ pharmaceutics, iđem., 1986. 


Nhật Bản: 


1. K. Kobayama, trong Wenusơnsu no shúbo (Circumnauigdtions de la 
Renaissance), Seidôsha, Tokyo, 1979. 


2.. Takizawa, Jôbyô seibi zenhi yôjôron nỉ obheru ningen heisei han no 
rôzai (Représentations de Phomme dans les yôjôron du début dụ XI Xê 
siècle), Kyôiku gaku kenky0, 1991. 


95 


Nhật Bản: Khi chuẩn bị giường ngủ... 

Những lời khuyên của yôjôron uề chăm sóc cúc sức SỐng 

Sự quan tâm mạnh mẽ nhất của người Nhật về việc chăm sóc sức 
khoẻ thể hiện chủ yếu trong một loại văn học đặc biệt rất phổ biến, các 
.#67/ôron (các khảo luận về "làm thế nào mà gìn giữ được nguyên lý về sức 
sống"). Khảo luận đầu trên đã có từ thế kỷ X mà †9jôku (Những lời 
khuyên về sự khoẻ mạnh) của Ekiken Kalbara là dấu ấn của nó ở thế kỷ 
| XVII. 


Trong suốt 200 trang cuốn sách này, tác giả đã đưa ra từng lời 
khuyên thực hành: ăn thế nào, tắm thế nào, mặc thế nào, vận động thân 
thể thế nào, v.v.. - Những lời khuyên về ngủ phản ánh rõ nhất tư tưởng 
bao trùm cả cuốn sách. Trước khi ngủ, theo Kalbara, cần tỉnh táo giải 
¡ thoát mọi ấm ức bực dọc trong ngày bằng cách xoa bóp hay tiến hành một 
kiểu thể dục cổ truyền nào 


đó; chải tóc lâu là một cách tết để làm địu đi những sức ép. Hướng chăn 
gối về phía đông (để cho lành) chứ không nên về phía bắc (có hại) và ngủ 
nằm nghiêng vì nếu nằm thẳng lưng sẽ làm mềm há ra, mất năng lượng, 
đễ gây ra ác mộng. Nằm áp bụng xuống sẽ làm chảy nước bọt, như vậy 
cũng để mất năng lượng. 


: Những lời khuyên này đã dựa trên một quan niệm Tân Khổng giáo 
về thiên nhiên: mỗi người sinh ra mang theo một nguyên lý về sức sống 
mà họ cần phải duy trì. Bệnh không được xem là hệ quả của một sự xâm 
lấn cơ thể từ bên ngoài, mà là do sự suy yếu của những năng lượng bên 
trong, sự suy yếu này làm mất đi các quy luật của cuộc sống lành mạnh. 


Sự liên hệ một phần với Tân Khổng giáo đại lục, cái quan niệm lý 
tưởng hóa về sức khoẻ và việc trông cậy vào những cách làm nhẹ đi là đấu 
hiệu chung của tất cả những cách chữa bệnh yô/ô mà từ thế kỷ XIX trở đi 
đã trở thành mờ nhạt. Với Ry0zai Mizuno chẳng hạn, khoể không còn 
được xem là không có bệnh mà là một loại cộng sinh giữa hai cái: sự sống 
không thể hiểu như là không có những rối loạn nhỏ, những rối loạn này 
khác với bệnh tật thật sự. Việc tập thể dục được khuyến khích không phải 
¡ chỉ là để lấy lại cân bằng cho con người bằng cách làm nhẹ đi các sức sống 
và các ham muốn của con người mà, trái lại, chính là làm cho nó trở 
thành năng động. 

Beat W. Ringger 
(thầy thuếc - nhà báo) 
Đặng Mộng Lân địch 


96 


Các KHOđ HỌC Và Các Giá TRỊ TINH THẦN 


Maria Manuel ARAU.JO JORGE 


LỜI MỞ ĐẦU 

Ở một trong số các bệnh sử lâm sàng gây xúc động lớn nhất của mình, 
Oliver Sacks, thầy thuốc chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, đã mô tả trường 
hợp một người nhằm lẫn vợ mình với một chiếc mũ; từ đó đã có tên cuốn 
sách của ông (O. Sacks, 1987). 


Chúng ta hãy nói rõ hơn, Lần đầu O. Sacks gặp M. P., ông gọi tên 
người đó như vậy, ông ngạc nhiên nhận xét rằng người này đã nhìn ông một 
cách lạ lùng; hình như anh ta chú mắt nhìn trước tiên cái mũi của ông, rồi 
mắt phải, rồi đến cái trán..., mà không thật sự nắm được nó trong tổng thể, 
không đạt tới việc thu lấy toàn bộ biểu hiện khuôn mặt của ông. 

Về sau, ông đã phát hiện ra rằng M. P. không bao giờ nhìn kỹ các yếu 
tố của thế giới bên ngoài, chẳng hạn như một tấm ảnh, theo tất các các 
chiều của nó; anh ta không thể biết đó là một phong cảnh hay một cảnh 
đang chuyển động. Sacks đã viết: "M. P. nhìn các bộ mặt, kể cả của những 
người gần gũi với anh ta nhất, coi đó như là các đồ chơi chấp hình hay các 
trắc nghiệm trừu tượng... Đối với anh ta, không có các bộ mặt quen thuộc 
của những người ở ngôi thứ hai, những bộ mặt này hầu như không được 
nhận ra trong hình thức tổng thể các đặc trưng tiêu biểu cho một "vật"", 


Chính vì thế mà M.P. đã lẫn lộn cái đầu của vợ mình với một chiếc 
mũ, trong khi cố gắng lấy cái ấy để đặt lên đầu mình. Sacks lưu ý rằng 
"Như vậy ở người bệnh này có một nhận thức hình thức, nhưng không bao 
giờ là một nhận thức cá nhân”. Do đó có sự phiếm định, thậm chí có chứng 
mù của anh ta, đối với các biểu hiện và các khuôn mặt. 

Cũng vậy, khi người thầy thuốc chỉ cho anh ta một chiếc bao tay và 
hỏi anh ta nó là cái gì thì anh ta trả lời: "Đó là một cái bể mặt liên tục gập 
lên nó". 


Bài trong "Science, Technique et Valeurs (Actes des Colloques de Crêt-Bérard et de Paris 1996 
en hommags à Ferdinand Gonseth)", Eric Emery chủ biên, ' Age đHomme, 1998, tr. 233-258. 
Người dịch: Đặng Xuân Lạng. 


97 


Như vậy, quan hệ nhận thức của M. P. với thế giới bên ngoài dựa trên 
một thái độ trừu tượng, hình thức, dứt khoát, nó có đặc điểm là sự thiếu 
vắng năng lực xúc cảm cụ thể hay cá nhân, tức là sự hoàn toàn thiếu khả 
năng phân biệt một thực tại tổng thể (réalité globale). Sự thiếu hụt này của 
M.P, sự mất nhận thức thị giác của anh ta, theo ý tôi có vẻ như một loại 
phúng dụ đối với các đánh giá phỏng chừng mà các khoa học đề xuất về thế 
giới. 

Tôi xin sẵn sàng nói rằng tầm ngắm của khoa học Galilé, từ thế kỷ 
XVHII, do hình học hóa và toán học hoá thực bên ngoài, chỉ bao gồm việc 
nhìn thấy các sự vật chứ không phải các khuôn mặt hay các cá nhân. 
Trong viễn cảnh này, mối liên hệ của nó với cái thực (rée]) là bệnh lý theo 
một cách nào đó. Bệnh nặng thêm do không nhận thấy quan điểm về thế 
giới bị tan vỡ thật sự - như ở trường hợp bệnh nhân M. P. của Sacks - nếu 
bệnh này gây ý nghĩ rằng có thể ấn định quy tắc cho toàn bộ các giá trị: từ 
chân sang mỹ trong khi đi qua thiện, tới cả linh hồn và ngay cả Thượng đế. 

Với các lý do gắn liển với các tiến bộ của khoa học Galilé và cuộc thảo 
luận triết học của khoa học này, chúng ta ngày nay càng ngày càng trở nên 
có ý thức về sự xây dựng mà khoa học dành cho cái thực đã chẳng hề khôi 
phục được chút nào sự phong phú đa dạng của mối liên hệ của chúng ta với 
cái thực đó. Hiện nay chúng ta ý thức được rằng, để có hiệu quả, tri thức 
khoa học phải gác lại nhiều yếu tố, nó đã "quy giản". Vì tính đến quan điểm 
hạn định này, do nó các khoa học đã tạo nên một lĩnh vực xác định trong số 
các lĩnh vực khác của tri thức (các lĩnh vực triết học, đạo đức học, thần bí 
học, các tôn giáo, các mỹ học, v.v...), làm sao tôi có thể xem xét cùng một lúc 
khả năng đứng vững và lợi ích của một sự xích lại gần nhau giữa các khoa 
học và các lãnh thổ khác của nền văn hoá, thí dụ như các lãnh thổ tôn giáo 
và đức tin ? 

Tuy nhiên, một suy tư thuộc loại này là cần thiết cho chúng ta, vì thời 
đại của chúng ta dang chứng kiến sự gia tăng nhanh các yêu cầu khẩn 
khoản khác nhau về việc tổng hợp (dù là có hay không có đề xuất về nghiên 
cứu của các nhà bác học), về việc đánh giá gần đúng giữa các khung cảnh 
đôi khi rất khác nhau nhằm đương đầu với sự xé nhỏ bất tiện nền văn hoá 
của chúng ta, 

Tôi nghĩ nhiều nhất đến các mục đích của ý tưởng mới nẩy sinh, đôi 
khi mang tính thực dụng chủ nghĩa, của một khoa học đang xây dựng, được 
gọi là hậu hiện đại, hướng tới việc hoà giải tri thức được tạo ra với các dữ 
liệu của lẽ phải thông thường nhằm làm cho khoa học này trở thành một sự 


98 


thông thái thực sự (R. Forty 1990 hoặc B. Sousa Santos, 1989), 

Tôi cũng suy nghĩ về cuộc tìm kiếm cái thực, do các dữ liệu của vật lý 
học hiện đại gợi lên, đưa các nhà khoa học như B. đ' Espagnat về sự suy 
nghĩ siêu hình. Và tôi đặc biệt nghĩ đến những lời kêu gọi hầu như đây xúc 
động của Giáo hoàng Jean-Paul HH - đứng trước sự gia tăng nhanh của các 
chủ nghĩa phản duy lý phản khoa học và các quan điểm cố chấp thiển cận - 
nhằm khơi gợi các cuộc đối thoại chính thức giữa những người làm khoa học 
và những người của đức tin; các cuộc đối thoại này hẳn phải thúc đẩy sự 
khai thông một "tầm nhìn thống nhất và mới mẻ" của luận văn khoa học và 
lời truyền đạt kinh thánh, y như là việc mà Thánh Thomas đAquin đã làm 
được trong bối cảnh trì thức thời Trung cổ (xem Jean-Paul II, 1988). 


Nếu chẳng có ai nhận định rằng các trở ngại chính cho việc thực hiện 
một nghiên cứu như vậy (nghiên cứu một tâm nhìn thế giới đồng cảm), 
trước hết đến từ các trọng lực của cấp bậc tôn giáo và sự khó khăn trong 
việc khích lệ họ xem xét lại một số khái niệm về đức tin, thì tôi cần phải 
nhấn mạnh rằng Giáo hội Thiên chúa đã không cùng phát biểu một tiếng 
nói duy nhất. Ngoài ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các trở ngại này và 
tôi nhất định dành cách tiếp cận này cho các nhà sử học và các nhà xã hội 
học về khoa học và tôn giáo (G. Minois, 1991). 


Về phần tôi, tôi sẽ tự hạn định riêng ở một triển vọng trong đó tôi hy 
vọng làm sáng tổ được một số ý tưởng liên quan với việc chẩn đoán các điều 
kiện nhận thức luận thích hợp nhằm tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau 
giữa khoa học và đức tin; để đạt tới đó, tôi xem xét các vấn đề trong khuôn 
khổ một mô hình đặc biệt về tổ chức các tri thức. 


CÁC CẦU NỔI GIỮA KHOA HỌC, ĐỨC TIN VÀ TÔN GIÁO 


Chúng ta hãy lưu ý ngay rằng không phải chỉ những tầm nhìn về thế 
giới sinh ra từ khoa học và đức tín bị đưa đến các cách vận hành đối lập hay 
căng thẳng. Cả hai cùng khai thác các nguồn lực của tính hợp lý tuỷ theo 
lĩnh vực; đến nỗi mà, bắt đầu từ khoa học và đức tin, nhà nhận thức luận 
được phép vạch giới hạn quanh các cách sử dụng khác nhau của lý trí. Nói 
cách khác, như Giáo hoàng đean-Paul II đã nói theo Galilé, cần phải nêu 
lên rằng trong lĩnh vực tỉnh thần, vấn để "không phải là ở chỗ biết Trời 
được tạo nên như thế nào, mà là biết người ta tới Trời như thế nào"; như 
vậy, điểu này bao hàm việc trông cậy vào các lĩnh vực về điều tra nghiên 
cứu, về các lợi ích, các ngôn ngữ và các phương pháp luận khác nhau rõ rệt. 
Đến nỗi mà từ đó, không chỉ riêng có tác động của một hình ảnh nào đó của 


99 


quyền tự chủ, mà còn là một sự không thông ước giữa hai “trò chơi trì thức” 
này (H. Atlan, 1989). 

Do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên thấy rằng, để trả lời Tổng giám 
mục địa phận Canterbury - vào tháng sáu 1921 - khi ông này đã lo lắng yêu 
cầu Rinstein giải thích cho ô ông về tác động trực tiếp của lý thuyết tương đối 
đối với tôn giáo, nhà bác học đã nói với ông: "Không có tác động nào cả: lý 
thuyết tương đối là một lý thuyết hoàn toàn khoa học; nó không có liên 
quan gì với tôn giáo" (xem G. Holton, 1986). 


Như vậy, điều có vẻ gây ngạc nhiên là chúng tôi đã tìm cách lập nên 
một cách công khai các cầu nối, các mối liên hệ, giữa khoa học, đức tin và 
tôn giáo. 

Tôi sẽ đề cập việc chẩn đoán các điều trên bằng cách liên hệ với hai 
loại lợi ích: các lợi ích của nhận thức và các lợi ích của hành động, cả hai 
đều luôn có mặt, nhưng với các cường độ khác nhau, ở trong nhiều môn khoa 
học (xem h.1). 


Thí dụ như người ta có thể nói rằng vật lý thiên văn mở một cửa 
hướng về siêu hình học bằng cách dựa trên điều mà môn ấy có tham vọng 
biết về vũ trụ và sự phức hợp hoá của nó (H. Reeves mới đây đã tái khẳng 
định rằng vấn để cuối cùng của vật lý thiên văn là siêu hình học; xem 
"Express" ngày 10 tháng tám 1998). Còn về vật lý lượng tử, chính là do đã 
khám phá ra việc nó không thấy được cái thực mà nó phải nhường chỗ cho 
một không gian của tính siêu nghiệm, vì người ta càng vào sâu hơn trong 
cái thực ấy thì nó lại càng di động biến thành một cái gì hư ảo. Có lẽ do đó 
mà điều này đem lại cho vật lý học một mầu sắc mà một số nhà tư tưởng gại 
nó theo cách ẩn dụ là đuy linh (spiritualiste). 


Các biên bản ghỉ nhận này làm nẩy sinh một vấn để thật sự của "tính 
hiện thực" (réalisme) mà việc tìm tồi các giải pháp chứng tô các thái độ 
khác nhau khiến cho các nhà khởi xướng Cơ học Lượng tử, như người ta đều 
biết, phải dùng đến các phạm trù về quy chiếu thuộc phạm vì các lĩnh vực 
không chính thống của triết học và các môn thân bí học phương Đông. 

Ngày nay, việc nhảy ra ngoài vật lý học thực sự đưa chúng ta đến các 
hướng rất lạ lùng, chúng cần có một sự phân biệt nhận thức luận xác định 
mà tôi sẵn sàng phác qua trong vài lời. 

Từ các chứng hoang tưởng cận tâm lý, nơi cái phi lý đã lan tràn và, 
vào các năm 70, đã gây nên các cuộc gặp gỡ của các nhà vật lý, các nhà thần 
bí và các nhà quý thuật tại Cordoue, cho đến các thắng lợi nghịch lý, ở trình 


100 


độ biên tập, của nữ diễn viên Shirley Me Lane hoặc các phong trào"Thời đại 
Mới”, trong khi đi qua các thứ hổ lến liên kết với các huyển thoại phương 
Đông, hiện nay người ta đã có khả năng, với sự chính xác nhận thức luận 
tăng thêm, sắp xếp các cửa mở ra các siêu hình học gọi là"phi Thượng đế" 
(thí dụ : Prigogine) và các siêu hình học gọi là "với Thượng đế" (thí dụ 
trường hợp, theo ý tôi, rất lý thú, của B. đEspagnat). 

Mặc dù sự khác nhau về tính chính xác và tính hợp lý mà các dự định 
này biểu lộ, hình như cùng một động cơ thể hiện, như là sự thiếu vắng ý 
nghĩa nhận thức rõ ràng và nội hàm toàn bộ mà các tiến bộ của vật lý học 
hàng đầu làm cho xuất hiện. 


Nhưng, xét đến cùng, cũng như H. Atlan làm chứng đặc biệt về điều 
này (1986), tất cả điều đó vạch trần nhu cầu về một nền đạo đức học thật 
sự, nó có thể coi như là được đảm bảo bởi chân lý hoặc sự tỉn cậy khoa học; 
nhu cầu chắc đang lôi cuốn một số đầu óc vào việc xây dựng phiêu lưu các 
tổng hợp lớn khoa học - thần bí hay khoa học - tôn giáo. 


Các sự thực buộc chúng ta tìm một cội rễ trong vùng đã từng trải và 
các vùng không an toàn của chúng ta từ một động cơ chính thức để khai 
thông ra các mối đồng cảm dựa vào các cách nhìn mới mẻ. 


Đối với nhà sinh học, chủ yếu là ở trình độ hành động mà họ đã cảm 
thấy sự cần thiết loại bỏ các ranh giới cổ điển nhằm mổ ra thứ nguyên văn 
hoá có tính tổng quát hơn. 


Thật vậy, sinh học ngày nay là một kỹ thuật về cái sống, mặc dù nó 
đang ở trong trạng thái hoàn toàn sắng khoái cơ giới luận và duy vật (các 
thuật ngữ tôi sử dụng để đánh dấu khoảng cách với ẩn dụ tâm linh liên 
quan với vật lý học), nó buộc phải mở các cửa của nó ra và đi ra khỏi sự vận 
hành đóng kín hoặc có tính "chuẩn" (normal) theo nghĩa của Kuhn `, bởi vì 
do nó tham gia vào lĩnh vực cuồng nhiệt của kỹ thuật về cái sống, nó sinh ra 
một thế giới nhân tạo được trang bị một tác động vừa cám dỗ vừa gây lo 
ngại về đời sống xã hội và cả về đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. 
Tóm lại, các sản phẩm nhân tạo mà sinh học tung ra thị trường, tuy chúng 
dang vận hành có hiệu quả, là không được đảm bảo một cách thích đáng về 
mặt đạo đức. 


(Chúng ta hãy lưu ý rằng cũng có một phạm vì rộng lớn các đề nghị lý 


ˆ Xem bài "Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn mẫu. Lý thuyết của Thomas §. Kuhn” trong 
cùng sách này (BBT). 


101 


thuyết của sinh học cho phép xem xét một cửa mở về thần bí học và thần 
học. Để ghi nhớ, chúng ta hãy dẫn ra tác phẩm của Teilhard de Chardin 
phát triển ra bắt đầu từ thuyết tiến hoá và nhân danh một toan tính hoà 
giải; cũng vậy, theo hướng ngược lại, cuộc tranh cãi nổi tiếng giữa thuyết 
tiến hóa và thuyết tạo hoá). 


Thật ra vì thiếu vắng một đạo đức học, có khả năng đánh giá đạo đức 
đối với các vật biếu bất ngồ của vũ trụ kỹ thuật (technocosmos), nó gây nên 
sự liên hợp nỗ lực của tất cả các nhân vật văn hóa có dính líu, nhằm sắp xếp 
các giải pháp trong các tình huống cụ thể, ở nơi mà không một nhà sinh học 
nào, không một người nào, đề ra từ lúc đầu. 


Đây giờ người ta nói đến đạo đức sinh học - sự lai tạp văn hoá kỳ dị - 
hiện nó đang ép buộc sự gần gũi của điểu trước đây đã phân hoá: các khoa 
học và lĩnh vực đạo đức học, bằng cách cũng gộp vào đó các điều đã liên kết, 

các triết học, luật học, chính trị và, chắc chắn, các tôn giáo. 


Tuy nhiên, có hai vùng mới mà các thể hiện cụ thể của đạo đức sinh 
học bao hàm : vùng được che chở bởi "khoa học hậu chuẩn"? và "khoa học - 
văn hoá", 


Người ta nói về "khoa học hậu chuẩn" để vượt quá một số hạn định 
mà khái niệm của Kuhn áp đặt ở nơi đây và nhằm để ghi lại sự việc là các 
cuộc tranh luận khoa học kết nối với nhau thành một mạng lưới các diều 
xác định vượt ra ngoài khuôn khổ mà cộng đồng hoàn toàn khoa học đã 
thăm đò; nhưng cũng là và chủ yếu là nhằm để thanh minh sự việc là khoa 
học phải sáp nhập một lối mổ ra xã hội trong hoạt động khép kín của mình. 
Ngày nay có phải người ta không công nhận rằng, trong các lĩnh vực của kỹ 
thuật di truyền và các khoa học sinh sản, kể cả trong các lĩnh vực liên quan 
đến môi trường toàn cầu và hệ sinh thái, các nhà khoa học đặt ra các vấn đề 
mà các giải pháp lại vượt qua các năng lực của họ ? 


Bỏi thế cho nên các tiêu chí về chất lượng hoặc định nghĩa đã về khoa 
học tốt hay xấu từ nay bao gồm các suy xét không chỉ liên quan đến lợi ích 
lý thuyết hoặc khả năng áp dụng công nghiệp mà còn về sức khoẻ và phúc 
lợi của môi trường và của nhân loại (S. Funtowiez, 1992). 


Đây là nói rằng hình ảnh truyền thống của nhà khoa học đã trở nên 
phức tạp; hiện giờ nó có vẻ như là một nhà xây dựng các mạng lưới không 
hể mệt mỏi (M. Callon, 1989) để làm dễ dàng liên hệ của họ với các giới 
hoàn toàn khoa học, chắc chắn là như vậy, nhưng còn thêm với các giới kinh 
tế, chính trị, tôn giáo cũng như với một dư luận công chúng gián tiếp hỗ trợ 
các hoạt động của họ. 


102 


Do đó người ta hiểu rằng "khoa học hậu chuẩn” được nêu rõ nét như 
thế, tất nhiên phải có sự phát triển của một "khoa học - văn hoá”. Nhưng ở 
đây tôi xác định rằng tôi không sử dụng từ ngữ này theo nghĩa mà A, 
Pickering hiểu (1992) chăng hạn, như vậy được nhận định là "khoa học xem 
như là văn hoá". Tôi sử dụng từ ngữ này để phân biệt với "khoa học - khoa 
học" (L. Areher, 1989). 

Chúng ta hãy trình bày ý kiến. Theo cách nhìn của tôi, "khoa học - 
văn hoá" là nễ lực phát biểu rõ với nhau về luận văn khoa học (“khoa học - 
khoa học") và bằng ngôn ngữ của lẽ phải thông thường mà người ta dùng 
hàng ngày, Như vậy nó bao trùm một lĩnh vực mà nhà phổ biến khoa học và 
nhà giáo dục nói chung làm việc với nhau, một lĩnh vực mà, ở bước đầu tiếp 
cận, tôi xem như là tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương lượng trước 
khi đi đến các sự nhất trí về đạo đức sinh học. Hơn nữa, "khoa học - văn 
hoá" này bản thân nó chỉ là một lãnh thổ ở bên trong lãnh thổ của" khoa 
học - công cộng" nơi các kiểu "văn hóa” khác (triết học - văn hoá, thần học - 
văn hoá, v.v...) tìm chỗ cư ngụ. Nếu nói bằng hình ảnh thì lãnh thổ " văn 
hoá - công cộng" này có vẻ như là loại cháo cần được cho thêm thực phẩm và 
gia vị một cách khéo léo, nếu chúng ta muốn làm lưu thông các tri thức giữa 
chúng với nhau. 


HÌNH ẢNH NHẬN THỨC LUẬN CỦA CÁC KHOA HỌC VÀ CUỘC ĐỐI 
THOẠI VỚI CÁC TRI THỨC KHÁC 


Trong phông cảnh các thái độ cởi mở hoặc thiện cảm của nhà khoa học 
đối với các lĩnh vực khác của nền văn hoá, nên làm cho nổi rõ lên các lựa 
chọn quyết định: trong bối cảnh các cuộc gặp gõ cá nhân đã xẩy ra của các 
đối tượng cụ thể "tìm cách làm phong phú cho nhau và cùng nhau xây 
dựng", cần có các điều kiện tiên quyết thuộc loại hiện sinh và tâm lý-giáo 
dục như Erie Emery đã nhấn mạnh (E. Emery, 1990 và 1996). Nhưng khi 
chúng ta xem xét quan hệ của các đối tượng này trong bối cảnh nội dung các 
trì thức khác nhau thì chính các lựa chọn thuộc loại phương pháp luận và 
nhận thức luận đến thêm vào. Như vậy, trong khi tham khảo Gonseth về 
mặt này (Gonseth, 1952) và cố gắng tiếp lời thêm cho các khuyến nghị của 
ông, tôi tìm cách chứng tỏ ở đây tầm quan trọng của hình ảnh nhận thức 
luận của khoa học và các lựa chọn về loại đánh giá với tư cách là tri thức 
hay, nói cách khác, tầm quan trọng của các khuôn mẫu bản thể luận và 
nhận thức luận hiện tại. 


Để tạo nên một không khí đối thoại và tìm kiếm sự hài hoà giữa khoa 


108 


học và tôn giáo, điểu kiện đầu tiên có vẻ là cần thiết: phá huỷ các quyền tối 
thượng và các thứ bậc nhận thức cũng như thiết lập các "lĩnh vực của tính hợp 
pháp”. 

Thật vậy, chỉ đến lúc mà thành phố của các nhà nghiên cứu và Giáo 
hội chuyển từ một luận văn yêu sách một độc quyển về chân lý sang việc 
công nhận các giới hạn riêng của các lĩnh vực lý trí và hành động thì sẽ có 
khả năng về sự cởi mở qua lại giữa hai bên. Tuy nhiên, chính việc công 
nhận các ngôn ngữ và các hành động riêng của mỗi lĩnh vực sẽ buộc phải có 
các giới hạn từ bên này sang bên kia. 

Vì lý do này mà tôi thấy rằng tham vọng của nhà vật lý thiên văn S. 
Hawking (1988) (hoặc, trong sinh học, quan điểm song song của B, 
Dawkins) hấp thu hết thần học bằng vật lý học và phủ định giả thuyết về 
Thượng đế bằng lý thuyết vũ trụ học của ông ta có vẻ là lạm dụng. 


Người ta có thể chấp nhận rằng từ "Thượng đế" như khi được biểu 
hiện trong các văn bản của các nhà vật lý (hoặc các nhà sinh học) chỉ là một 
ẩn dụ đơn giản, không có quan hệ gì với Thượng đế của các tôn giáo, nhưng 
trong một tác phẩm tiết lộ, người ta phải làm cho từ đó được rõ ràng và dứt 
khoát... 


Theo tôi, cũng có vẻ là lạm dụng, chẳng hạn như thái độ trái ngược 
của GŒ. Smoot nổi tiếng, sau khi đã trình bày với công chúng các kết quả kỳ 
điệu của vệ tỉnh Cobe, đã "thánh hoá" các kết quả đó, như thể là Cobe đã 
phát hiện ra "chữ viết của Thượng đế" (Newsweek, 4/05/92), 


Để được là chính đáng, các đánh giá phỏng chừng như vây cũng phụ 
thuộc vào hình ảnh nhận thức luận và bản thể luận mà một nhà nghiên cúu 
chấp nhận. Và như vậy, Hawking rất kém rõ ràng trên điểm này. Trong khi 
làm ra vẻ lựa chọn một thuyết công cụ theo nhận thức luận, Hawking - 
ngay cả nếu ông ta khẳng định rằng sơ đồ lý thuyết của ông chỉ là một mô 
hình toán học hữu ích - tôi thấy ông ta không có vẻ trong tâm trạng trả giá 
mà sự lựa chọn đòi hỏi. Thật vậy, đối với tầm ngắm theo nhà thao tác luận 
(opératlonaliste), làm khoa học một cách đúng đắn không phải là từ khoa 
học làm ra một loại nào đó của siêu hình học, đạo đức học, chính trị học, 
thần học, v.v... Để cho nhất quán, Hawking lẽ ra phải không vượt quá các 
tanh giới của cái thao tác (opératiỏnel); ông ta lẽ ra phải chấp nhận sống với 
"nỗi sợ hãi bản thể luận" như R. Thom thương xót ông ta (1988) khi tố giác 
các giới hạn của sự lựa chọn nhân thức luận này. 


Nếu Hawking chỉ cấp một giá trị vị lợi cho lý thuyết vũ trụ học của 


104 


mình (hơn nữa điều này không rất là rõ ràng trong văn bản của ông ta), thì 
người ta sẽ nhìn không rõ lợi ích mà ông ta rút ra được khi từ chối giả thuyết 
về một. Thượng đế sáng tạo cùng với lý thuyết đó. Thật vậy, giả thuyết này có 
vị trí rõ ràng trong một bối cảnh của thực tại chứ không phải của một "lợi ích" 
(utilité) đơn giản (A. Dinis, 1989). 

Một điều kiện thứ hai mà người ta thấy đã là cần thiết cho một cuộc 
đối thoại giữa các khoa học, thậm chí riêng cho vật lý học với siêu hình học 
và thần học, đó là việc chấp nhận một "tính hiện thực" tự phát hoặc có suy 
nghĩ hợp thức. (Tính hiện thực, trong ý nghĩa kép của sự khẳng định một 
thực tại độc lập, mà người ta có thể cố gắng biết được một cách khách quan). 
Tuy nhiên, "tính hiện thực" này quyết định đúng theo mức độ tham vọng 
của nó về các thái độ khác nhau liên quan với các tri thức khác. 


Thí dụ, nếu người ta "quy giản" chân lý của các lý thuyết khoa học về 
các sự kiện đơn giản mà chúng sản ra (true to the facts) thì loại "tính hiện 
thực sự kiện" - được xem xét theo thang độ các hiện tượng bên trong mỗi bộ 
môn và trải rộng sang các tri thức khác (do mỗi tri thức tạo nên thực tại 
riêng của nó) - sẽ tất yếu hạn chế tầm cỡ của sự mở sang nhau như tôi sẽ 
trình bày điều này ở dưới. Chúng ta hãy nói điều này ngay từ bây giờ: coi 
như một mẩu của tầm nhìn về cái thực độc lập hoặc tự trị, vậy thì không 
một tri thức nào sẽ có thể là một mầu mà chúng ta có thể có lợi ích biết được 
để lấp đây các lễ hổng trong cách nhìn khoa học của chúng ta. 


Một vật lý học chấp nhận những vị phạm của cái thao tác và mở sang 
với siêu hình học, thần bí học, tính siêu nghiệm nhằm tìm kiếm một phần 
bổ sung cho tính hiểu được (ntelligibilité), tìm đến một thực tại cuối cùng, 
đôi hỏi các nhà vật lý có nhận định như vậy thái độ sau đây: họ không hài 
lòng với thao tác luận chặt chẽ và họ chấp nhận các mức độ của "tính hiện 
thực" có tính quyết định nhiều hơn. Chỉ có một tính hiện thực mà sự phỏng 
chừng về một thực tại vượt quá cái thực tại là kết quả của sự nhất trí đơn 
giản của những người quan sát mới có thể tạo nên một mặt bằng điểm tựa 
cho một "tính hiện thực" mở ra trên bản thể. Việc thừa nhận một "tính hiện 
thực" ít ra là theo nghĩa một "chân trời thực tại” là một tất yếu cũng được 
các suy lý có liên quan - về phía không khoa học và đặc biệt là về phía tôn 
giáo - chấp nhận trong quan hệ gần gũi. 

Chỉ duy nhất sự hài hoà của các khuôn mẫu bản thể luận và nhận 
thức luận sẽ hoạt hoá việc tìm kiếm các tầm nhìn và các nội hàm chung. 
Như thế, chẳng hạn như khi Giáo hoàng đJean-Paul II gợi lên một "sự cộng 
tác cơ bản" giữa thần học và khoa học, người tỏ ra công nhận giá trị khách 


105 


quan và chân lý nơi các khoa học (Jean-Paul II, 1988). Việc lựa chọn ngược 
lại sẽ chỉ kéo theo sự dung thứ lẫn nhau, sự thờ ơ hoặc sự đối đầu, với sự 
cần thiết cấp báo các xã hội lúc này về huyền thoại mà sự chấp nhận thuần 
tuý và cứng rắn quyển lực nhận thức của khoa học thể hiện. 


Tuy nhiên, không có gì trong tất cả điều này xẩy ra cả. Và mọi người 
hiểu biết nhớ lại rằng Giáo hoàng Jean-Paul II, khi đến thăm CERN (Trung 
tâm Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu) vào tháng sáu 1982, đã tô ra quan tâm 
nhiều đến ý kiến của các nhà vật lý đề nghị người về việc mở ra của Cơ học 
Lượng tử về phía bản thể. 


Mặt khác, luận văn về tôn giáo phải á áp dụng cho chính mình ý tưởng 
về cảm giác không đẩy đủ và khả năng xem xét lại, nó chứng minh mối 
quan tâm về khoa học và tránh làm cho thần học biến thành một trẻ mồ côi 
cô đơn mỗi khi khoa học có khả năng đặt lại vấn đề. 


Cuối cùng, cần phải có ý thức rằng cả thần học nữa cũng không thể 
quy giản về một công việc giải thích tượng trưng đơn giản. Trong tình 
huống này, nó mất tất cả hứng thú với các dữ liệu khoa học. Thế mà đây lại 
là thái độ được một số khuynh hướng thần học đạo Tin lành chấp nhận, vừa 
trong chủ nghĩa tự do vừa trong tân chính giáo. Dưới góc độ này, không có 
sự xung đột nào giữa khoa học và tôn giáo; nhưng có sự bần cùng hoá quá 
đáng về phía khả năng nhận thức của thần học ! 


SINH HỌC VÀ CÁC CẤM ĐOÁN CỦA CÁC NHÀ THAO TÁC LUẬN 


Và sinh học ? Nó đã thấy thao tác luận như thế nào và thuyết này 
quyết định việc mở hoặc đóng các ranh giới của nó ra sao ? 


Bình học liên kết với một nhược điểm lý thuyết nào đó, một năng lực 
sáng tạo to lớn về các sự kiện và các sản phẩm nhân tạo khiến nó chấp 
nhận một cuộc thảo luận theo thao tác luận và tương đối luận về lĩnh vực 
mà nó thăm đò. 


Ngược lại với vật lý học, sinh học không gặp trên đường đi của nó một 
vấn đề về "tính hiện thực". Và như Fr an€os Jacob đã nhấn mạnh, cách đây 
hơn hai mươi năm, nó "không hỏi han cuộc sống trong các phòng thí 
nghiệm, sinh học nghiên cứu trước hết kết cấu các thuật toán của thế giới 
đang sống". Như thế, các cái "thế nào" và các cái "cái gì" trực tiếp chồng 
chập như nhau trong sinh học lên cái "tại sao" cơ bản và để giải thích và 
điều này xây ra một cách rõ ràng. 


Trong khi mà trong vật lý học nói chung, "tính hiện thực” nhận thức 


106 


luận và bản thể luận là một điều kiện đi qua sang các lĩnh vực siêu hình 
học và thần học thì ngược lại, trong sinh học, một trong các căn cứ cấp thiết 
nhất cho việc mở ra (về phía đạo đức học, vấn đề lớn hiện tại của nó, như ta 
đã thấy ö trên) hình như được dễ dàng do nó ngoại tiếp với thao tác luận và 
do thành công của việc giải thích cơ giới luận về sự sống buộc nó phải đẩy 
đạo đức học này ra ngoài các ranh giới của nó. Sau đó phải vượt qua các 
ranh giới đó khi nói về đạo đức sinh học. 


Đây là lý do vì sao, đưới con mắt của nhiều nhà khoa học, những phép 
ngoại suy mang tính đạo đức, triết học, tôn giáo hoặc siêu hình, dựa trên trì 
thức kỹ thuật, về mặt nào đó có vẻ như một sự lạm dụng về mặt phương 
pháp luận. 


Thao tác luận công cụ (opérationalisme instrumentaliste) - mặc dầu 
với điểu kiện của một thành công kém hơn với đại chúng, với các câu hỏi 
nhuốm vẻ lo âu - đòi hỏi nhà khoa học phải biết đến các hạn định của nó ở 
đây. Được trang bị bằng tri thức kỹ thuật của mình, nó không có cái được 
coi như là hộ chiếu cho phép nó ra khỏi xứ sở của mình, ngay cả khi nó cảm 
thấy mình được tự do, trong sự thân mật của nó, để đặt ra các câu hỏi siêu 
hình hooặc đạo đức, thậm chí với mẫu sắc tâm linh, bất đầu từ khoa học của 
nó. 

Do đó, vấn để được đặt ra là hiểu biết các câu hỏi này có khả năng 
được chiếm chỗ hay không ngay chính ở trong khoa học này. 


SỰ VI PHẠM CÁC CẤM ĐOÁN THEO THAO TÁC LUẬN 


Một trong các thí đụ lạ lùng nhất của các cấm đoán theo thao tác luận 
có thể là cuộc tranh luận được tổ chức giữa nhà lý sinh H. Atlan và nhà vật 
lý thiên văn H, Reeves ở Tsukuba năm 1984. Cuộc tranh luận được gợi lại 
ngay đây: 


Reeves, như phải nhắc nhớ đến ông, là một trong các tác giả quyến rũ 
nhất (ít ra là đối với đại chúng) khi ông có khuynh hướng xuất phát từ vật 
lý thiên văn phác họa một bức tranh vũ trụ học rộng lớn và như vậy công bố 
những từ ngữ làm vững tâm và chứa nặng ý nghĩa. 

Khi lắng nghe thông điệp này, H. Atlan đã hổi ông ta khá sống sượng: 
"Có phải cái vật lý thiên văn kỹ thuật này không được phân biệt một cách 
cẩn thận với các bức tranh vũ trụ học đáp ứng theo cách nhìn thấy được với 
một mối băn khoăn khác, với một nhu cầu khác không ?" (Xem Michel 
Cazenave, 1984). 


107 


Với lời chất vấn này, Atlan có vẻ như muốn dẫn dắt Reeves đến chỗ 
công nhận rằng luận văn lạnh lùng và hạn chế của khoa học thực ra đã bị 
vượt qua bởi các yêu cầu của một "người có kinh nghiệm sống thực" đang tìm 
kiếm một cách gần như thảm vọng trong cùng một cuốn sách, trì thức và đạo lý 
(ŒH. Atlan, 1986). 

Nhưng Reeves không chịu từ bỏ; ông bác bẻ lại "Khái niệm về một 
lịch sử của vũ trụ, khái niệm về về sự tăng trưởng của tính phức tạp theo 
một điễn biến lịch sử không hề là những lý giải, mà trái lại sinh ra từ mặt 
kỹ thuật của khoa học". 

Và ở đây, người ta thấy rằng vũ trụ học, khi nó lấy đối tượng là 
nghiên eữu vũ trụ, tiến vào lãnh thổ mà thao tác luận cấm đoán: nơi mà 
một lý thuyết lớn về cái thực phát triển, với một tầm nhìn thống nhất ở đó ý 
nghĩa và "khả năng thần học" bắt đầu hiện diện. 


CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ CÁC SẢN PHẨM 


Đây giờ đã đến lúc nói với các vị ở vùng nào tôi nhận thức các vấn để 
trọng đại chúng cho phép chúng ta nói đến một khả năng tương thích giữa 
các khoa học và các "lãnh thể" khác, đặc biệt là lãnh thổ tên giáo. 


Để làm việc này, tôi sẽ dựa trên sự phân biệt, mặc dò mang tính giả 
tạo tương đổi, mà Popper đã đưa ra giữa các "phương thức sản xuất" trì 
thức khoa học và các "sản phẩm" là các lý thuyết và các sự kiện được xác 
lập một cách kỹ thuật, được khách quan hoá trong các sách, các bộ nhớ của 
máy tính, v.v... và bằng những cái đó các khoa học ấn định phạm vi lãnh 
thổ của chúng (Popper, 1979). 


Nhưng tôi sẽ thêm vào đó một mức độ khác mà tôi gọi là "các phương 
thức giao lưu, tiết lộ và áp dụng khoa học" (xem h. 3). 

Theo tôi, ở trình độ các "phương thức sản xuất" và khi tôi nhìn các đối 
tượng cụ thể (thí dụ như các điều kiện chủ quan và khách quan của thí 
tưởng tượng và của phát mình khoa học hoặc "khoa học trong hành động") 
cũng như ở trình độ các "phương thức giao lưu, tiết lộ và áp dụng" các kết 
quả, tôi thấy rằng sự trộn lẫn với toàn bộ nền văn hoá và sự vô văn hoá, tạo 
nên một mảnh đất mầu mỡ trên đó có thể nấy sinh dễ dàng hơn các ý tưởng, 
xét về những cách nhìn mới về cái thực hoặc ngay cả các phương tiện giao lưu ẩn 
dụ gợi cảm hơn về các ý tưởng đó. 


Tại đó tôi thấy sự giao thoa giữa khoa học và phi khoa học có về là 
không thế phủ nhận hay không thể tranh cãi được. Nói một. cách chính xác 


108 


hơn, lẽ phải thông thường, các triết học cá nhân, trí tưởng tượng thì vị về 
cái thực, các khuynh hướng thần bí, các mối bận tâm về đạo đức và tôn 
giáo... tất cả tập hợp này có thể đại điện hoặc cho một trở lực, hoặc một 
điểm tựa cho một sự kích thích trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi có thể nói rằng 
đây là khoa học trong trạng thái "nóng" của nó. 


Weisskopf đã nói rằng có một định lý Gödel trong trái tim của khoa 
học, nhân danh định lý này khoa học luôn sinh ra ở một nơi khác chứ không 
ở trong lòng của chính mình. Tôi nghĩ rằng nhận xét này thật ra nói về mọi 
trì thức. Nếu phát mình khoa học được nuôi dưỡng bằng các phần cống hiến 
của các vùng phi khoa học thì cũng vậy, việc xây dựng siêu hình học được 
nuôi dưỡng bằng các phần cống hiến của các vùng phi siêu hình học, và việc 
nghiên cứu đạo đức học bằng các phần cống hiến của các vùng phi đạo đức 
học, và cứ như thế tiếp theo. Vì thế nên tôi thấy có vẻ như cần thiết phải 
tiến bước một cách thận trọng khi người ta có tham vọng "chứng minh" sự hội 
tụ của tri thức khoa học và các khẳng định niềm tin bằng cách dựa trên các bằng 
chứng cá nhân của các nhà bác học. 


Ngay tại nơi đó, cũng như ở trình độ các phương thức tiết lộ của khoa 
học, thuế quan không hề có mặt. Ở đây cũng không cần được cấp hộ chiếu 
này khác. Các tri thức thậm chí cũng có thể vận hành trong mối tương quan 
theo cách các trực cảm (heristiques). 


Tuy nhiên, thách thức to lớn về một cuộc đối thoại giữa các khoa học 
và tôn giáo nằm trong khuôn khổ các "sản phẩm", các nội dung, về lý thuyết 
và về kỹ thuật, và ngay từ khi chúng được chứng minh như là "không tuỳ 
tiện". Vấn để đặt ở trình độ của khoa học được xem xét trong trạng thái 
"lạnh" của nó. Einstein đã xem xét vấn để về mặt này khi ông đã trả lời 
Tổng giám mục địa phận Canterbury rằng lý thuyết tương đối là một lý 
thuyết hoàn toàn khoa học và không có liên quan gì với tôn giáo. 

Như thế, tôi tự hỏi: cho đến chỗ nào, thí dụ, thì Cơ học Lượng tử sẽ 
cho phép nói đến một thực tại cuối cùng bằng cách dựa trên nội hàm của 
nguyên lý không thể tách riêng (non-séparabilité) theo như cách làm của B. 
d' Rspagnat ? Thí dụ khác: cho đến chỗ nào thì người ta được phép cho xích 
lại nhau "Ánh sáng bừng lên (Fiat lux)" của Kính Thánh và lý thuyết Big 
Bang của vật lý thiên văn ? 

Nhiều nhà khoa học sẽ nói: "Các vì phạm lạm dụng †". 


Nhưng chúng ta đừng quên rằng các lạm dụng có rất nhiều và việc 
tăng sinh các nỗ lực sẽ xích lại gần nhau, như đã nhắc ở trên, nếu người ta 


109 


không muốn xem chúng như một triệu chứng của sự tiến lên trước về phía 
cái phi lý, chúng đòi hồi chúng ta đưa ra một chẩn đoán thích đáng về các 
điều kiện nhận thức luận của khả năng đứng vững, của tính chính đáng của 
chúng. 


CÁC TRÌNH ĐỘ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GẶP NHAU GIỮA CÁC KHOA 
HỌC VÀ TÔN GIÁO 


Để dể cập câu hỏi này, tôi sẽ nhờ đến sự phân biệt nhận thức luận 
thông thường dựa trên các phương thức lý giải trong các khoa học (xem h. 
3). 


Mặc dầu các ý kiến khác nhau, điều có vẻ chấp nhận được đối với tôi 
là hạn chế phạm vì của hành động nhận thức luận bằng cách đưa vào hai 
thứ nguyên bổ sung; chúng ta hãy giải thích: 


Nếu một bên, mục tiêu là thao tác và đự đoán, hoặc nghiên cứu 
nguyên nhân gây hiệu quả, hoặc toan tính đưa ra câu đáp cho một cái "thế 
nào", thì lúc đó sẽ có một nỗ lực lý giải trên cơ sở các mô hình loại bổ nhân 
hình (đésanthropomorphisé)} và theo một ngôn ngữ hình thức hoá, nhưng 
cùng nhau vẫn không có đủ khả năng để lấy được ý nghĩa và cái "tại sao" 
sâu xa của một hiện tượng. Ở nơi ấy, việc giải thích theo thao tác, mà người 
ta tìm kiếm ở trình độ " lạnh" và phi nhân, và đối với một người nào đó, nó 
tóm tắt điểm chủ yếu của kỹ thuật-khoa học (technoseienee). Cái thu được 
về tính chính xác và về hiệu lực cùng với nó lại bị mất đi do ý nghĩa tổng 
thể bị tịch biên. 

Vì chúng ta đứng trước các đối tượng cụ thể chứ không chỉ là các "đối 
tượng nhận thức" cho nên cần phải tìm đến việc lý giải tượng trưng, nó bắt 
buộc sửa đổi cái khung quy chiếu nơi chúng ta đang làm việc và ở trong đó 
tôi nghĩ rằng có thể phân biệt ít nhất hai loại hình về các động cơ và các lợi 
ích liên quan với việc tìm kiếm ý nghĩa. 

Loại hình thứ nhất, được xem như là khả nghi, có quan hệ với tính tất 
yếu của một tính hiểu được tổng thể, từ đó được lổng vào trong một bối cảnh 
lưu trữ qua một quá trình vô tận tất yếu, nơi cái thuần lý bắt đầu vào khớp 
xung quanh cái hợp lý, và nơi các khát vọng của tính xúc cảm cũng bắt đầu 
được xem xét. 

Từ đó lý tưởng tối cao của việc lý giải, bao gồm việc xác định hoàn 
toàn một khách thể, kéo theo việc lấy sự tổn tại làm quy chiếu (vì thế mà 
chủ nghĩa thực chứng đã không thừa nhận điều này), kéo theo việc lấy sự 


110 


xác định bản thể luận làm quy chiếu, sự xác định ấy áp đặt một "tính hiện 
thực" cho tác dụng này. 

Tuy nhiên, trong tầm ngắm này, các khoa học không đưa ra được cả 
các phạm trù lẫn ngôn ngữ để thoả mãn nhu cầu này; do vậy mà phải tìm 
đến ngôn ngữ triết học và các công cụ mà triết học siêu hình dâng hiến. 

Nhưng một số nhà khoa học hình như ít tín tưởng về tính tất yếu và 
tính chính đáng của một lý giải cuối cùng, tuy Gil Henriques đã nhấn mạnh 
rằng việc tìm kiếm một biểu tượng tổng thể của cái thực đáp ứng biết chừng 
nào sự đòi hỏi hiệu dụng và tư biện của tư tưởng (xem L. Apostel, 1973). 

Bắt đầu từ lúc này, việc vượt quá cái ngưỡng của tính hiểu được theo 
thao tác là không thể tránh khỏi và do đó ở đây bắt đầu cái mà tôi gọi là "sự 
thể hiện lên trên" (traduction vers le haut) của khoa học về phía siêu hình 
học, do thiếu một từ ngữ thích hợp hơn. 


Nhưng một lý giải tượng trưng (theo nghĩa thông thường của từ này) 
về khoa học cũng đang tổn tại; nó đang tìm kiếm ý nghĩa hướng tới sự tương 
thích giữa ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ tự nhiên. Nó là cần thiết khi 
người ta thấy mình đứng trước những đòi hỏi cấp bách của sự giao lưu (kế 
cả giữa các nhà khoa học) và sự tiết lộ cũng như đứng trước những đồi hỏi 
cấp bách có tính chất sư phạm. 


Trong trường hợp này, tôi nói về "sự thể hiện xuống dưới" (traduction 
vers le bas) của khoa học, nó toan tính điều chỉnh tính hiểu được của nó với 
tính hiểu được mà lẽ phải thông thường đồi hỏi. 

Như thế, bắt đầu từ cái mạng lưới này, tôi cảm thấy có thể hiểu được 
các ranh giới của các tri thức xâu xé nhau như thế nào, không phải để khai 
thông ra các tổng hợp tổng thể, mà là để lập nên các cầu gặp nhau theo tình 
huống có thể xảy ra (xem h. 4). 


Tuy nhiên, chính là ở vùng của "những thể hiện xuống dưới" mà đã 
phát triển mạnh mẽ việc sử dụng các ẩn dụ và các tương tự ít được kiểm 
tra. Hơn nữa, tại đó, khi tính chính xác có nguy cơ bị suy sụp và ý nghĩa bề 
ngoài hoặc trực tiếp đảm nhận vị trí hàng đầu, dựa trên các yêu cầu của 
cảm tính, thì sẽ lộ rõ mưu toan áp đặt hoặc các sự đồng hoá hoặc các sự tách 
riêng chặt chẽ với các lĩnh vực khác của trì thức. 

Chính trong phạm vi này, phạm vi của một ngôn ngữ có đặc điểm là 
một. trọng tải bản thể luận của ngôn ngữ tự nhiên, mà nhà phổ biến khoa 
học làm việc; ông ta giải thích các hình thức luận và rút ra các "sự vật" ở nơi 
mà người ta chỉ trông thấy các ký hiệu. Trong phạm vi này đã nẩy nở cái 


111 


"khoa học - văn hoá" mà tôi đã nói đến, một loại "kho tạm giữ " giữa tri thức 
khoa học và trị thức của lẽ phải thông thường, nó không trùng hợp với cái 
này hoặc với cái khác, nó xác định nơi chốn của các nguy cơ và các biến 
dạng lớn nhất, tuy rằng nơi này có thể là điều kiện cần thiết của các quan 
hệ gần gũi, 

Các nguy cơ này có khả năng được phân tích thêm trên bình diện tri 
thức và hành động. 

Chúng ta hãy nói rõ. Khi nói đến sự xích lại gần nhau của hai luận 
văn cùng nổi tiếng là để lý giải như là vật lý học và thần học (với tư cách là 
luận văn có lý luận về đức tin), thì việc hướng dẫn suy nghĩ trong phạm vì 
"khoa học - văn hoá" phải được đặt dưới đấu hiệu của sự thận trọng lớn 
nhất. Như thế, theo tôi, tác phẩm của Jean Guitton và anh em Bogdanov 
(1991), chính vì thiếu sự thận trọng ấy, phục vụ không tốt cho cả khoa học 
cũng như đức tin bởi vì nó gợi ý một thuyết, phù hợp, một bước chuyển trực 
tiếp, giữa văn bản của khoa học và ý tưởng về một Thượng đế siêu nghiệm, 
Và cũng trong phạm vì của "khoa học - văn hoá" mà đã nẩy sinh các phê 
phán qua lại thuộc loại phân lập và đối kháng như người ta thấy điều đó trong 
sự đối đầu giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hoá. 


Ngược lại, tôi thấy hình như người ta có thể chấp nhận cuộc đối thoại 
giữa khoa học và tôn giáo là bổ ích nếu nó phát triển trong bầu không khí 
của "sự thể hiện lên trên", dù là liên quan với ngôn ngữ khoa học hoặc liên 
quan với ngôn ngữ thần học, như thế điểu này làm cho người ta phải từ bỏ 
phạm vi trực tiếp của "khoa học - văn hoá". 


Nói cách khác, tôi nghĩ điểu có thể chấp nhận được là người ta toan 
tính sắp xếp một vùng triết học chung cho sự suy ngẫm siêu hình về bản 
thể, do mở ra toàn bộ kinh nghiệm về trì thức, có khả năng tạo nên các kết 
quả biểu lộ một hài âm đúng lúc và thấy mình cuối cùng được trang bị tác 
động phản hồi vừa là về các tính đặc thù nhận thức của các khoa học vừa là về 
các tính đặc thù của đức tin. 


Nhưng một thách thức lớn đã đặt ra cho các dịch giả này, họ phải tìm 
kiếm tấm vải triết học hỗ trợ các công việc thực hành kỹ thuật-khoa học của 
kỹ thuật-khoa học hiện đại mà nó không hề đơn giản là một lý thuyết ngôn 
từ. Nhưng ngôn ngữ của các "lãnh thổ" đối thoại cũng sẽ phải được dịch 
sang các phạm trù của một triết học lý giải và trung gian (F. Gonseth, 1986) 
có khả năng khai phá lĩnh vực giải thích chung, nơi có thể tìm thấy một 
"không khí gia đình". 


112 


Tuy nhiên, ở đây, tôi thấy có vẻ như là chúng ta vẫn còn rất xa các 
tổng hợp hoàn toàn. Tại sao ? Tại vì, sinh ra từ việc đọc lại các mô bị xé nhỏ 
của các khoa học, các thần học và các thần bí học, chung quy là một lĩnh vực 
mới của việc điều tra nghiên cứu được tạo ra, một "chân trời thực tại" mới, 
sử dụng câu nói của Gonseth, được xây dựng trong các "không gian rỗng", 
trong các không gian để trắng, giữa các lĩnh vực này (các khoa học, các thần 
học và các thần bí học). Và như thế, nhiều "sự việc" bao gồm cả việc biên 
dịch đáng mong muốn của luận văn này sang cái "đã trải qua cụ thể" nơi 
con người của đời thường có thể đọc biết, chắc hẳn là không được trù liệu... 

Nhân tiện nói thêm, tôi muốn nhấn mạnh rằng một công trình tổng 
hợp, tương tự như công trình mà St Thomas đã tiến hành mà lời kêu gọi của 
Giáo hoàng Jean-Paul TH phỏng theo, nơi mà thần học Công giáo và khoa 
học theo thuyết Aristote xích lại gần nhau, có thể dược làm cho dễ dàng 
không những do chính tính hiện thực nhận thức luận và bản thể luận của 
St. Thomas, mà cũng còn do phần đóng góp của một khoa học mà bên trong 
đó được khẳng định các tham biến nhận thức luận khai thông ra một siêu 
khoa học mà đặc điểm là ở tầm ngắm của nó về toàn cục, về định tính, về lý 
thuyết ngôn từ, về sự trọn vẹn ý nghĩa, về bản thể học (ontologique). 


"CÁC NHÀ VẬT LÝ LÀ CÁC NHÀ TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN CỦA CHÚNG TA" 


Hiện giờ ai đang làm việc trong phạm vì này, trong cái tôi gọi là "kho 
tạm giữ" của triết học siêu hình ? Ai đảm đương các bản dịch về khoa học, 
thần học, thần bí học sang ngôn ngữ không có siêu hình học ? Thật là thú 
vị, thậm chí bất ngờ, khi nhận định rằng, mặc dù các nỗ lực nổi lên trở lại 
trong một số "triết học về tự nhiên", chính các nhà vật lý ở đây có vẻ như là 
tích cực hơn các nhà triết học, tuy rằng sứ mệnh này thuộc về các nhà triết 
học. 


Để làm nòng cốt cho nhận xét của tôi, tôi nhớ lại rằng thường các nhà 
vật lý hiện nay viện đến các nhà triết học trong quá khứ khi họ tìm cách 
vạch rõ các bản thể luận bao hàm trong khoa học. Thí dụ như B. d 
Espagnat, để nói đến cái thực bị che phủ (réel voilé), xa xôi, hiện ra với 
mình như là một đòi hôi về khái niệm do Cơ học Lượng tử gợi lên, viện dẫn 
đến Spinoza và khái niệm về thực thể (substance) của ông này giờ đây nhất 
thiết phải được xét lại (Ð. d' Espagnat, 1977). 


Ở đây, thuyết phù hợp "vội vã", các tính cùng nguồn của từng từ ngữ, 
việc suy diễn tương hỗ còn là một mối nguy hiểm thực sự hiện thời, cũng 
như theo tội, điểu này có vẻ biểu lộ ra trong sự liên kết vật lý học và thân bí 


113 


học mà "Đạo trong Vật lý học" của F. Capra (1979) làm nổi bật. Để tránh 
con đường ấy, d' Espagnat mở ra một con đường khác: Đối mặt với việc từ bỏ 
bản thể học của thao tác luận, sau khi đã chấp nhận rằng vật lý học biết các 
"vật thể" và mặc dầu các phương trình cơ bản của chúng ta (có lẽ) phần ánh 
một cái gì đó trong "các cấu trúc lớn của cái thực”, ông nhận thức rằng tình 
cảnh bất ổn tỉnh thần vẫn tổn tại ở trình độ thông cảm hoàn toàn lẫn nhau 
về các nguyên lý tổng quát của lý thuyết lượng tử thúc giục ông mở một cửa 
và khởi hành tìm đến một cái thực cuối cùng, tìm đến Bản thân, mặc dầu là 
xa xôi và không thể đạt được. 


Trên thực tế, làm thế nào thoát khỏi nguy cơ về một suy đoán hoàn 
toàn lạc lõng so với các yêu cầu về tri thức hiện thời, và làm thế nào để 
không rơi vào một bản thể luận huyễn tưởng ? Chính là bằng cách không 
khi nào rời mắt khỏi một vật lý học thiết lập các điều kiện - giới hạn trong 
đó việc lựa chọn hợp lý cái gì là cái thực sẽ có thể thực hiện. Và chính bắt 
đầu từ việc lựa chọn này - mà vật lý học tự nó không áp đặt, cũng không từ 
chối, nhưng "về mặt triết học và đã ăn sâu trong sự hiển nhiên về tính vô lý 
của sự phủ định của nó" - mà một tính hiểu được sẽ dội ngược trở lại nó, 
tính hiểu được đó, theo các nhà vật lý, sẽ phản ánh cả vào sự nhanh nhẹn 
trong vận dụng thực hành các phương trình. 


Tôi nhận định "cửa ra" này có hình thức song song với cửa ra cho phép 
tôi khẳng định, chẳng hạn, rằng sinh học là không thể suy diễn được từ hoá 
học và vật lý học. Ngược lại, hai khoa học này áp đặt lên sinh học các điều 
kiện giới hạn về khả năng tổn tại của nó. Bởi vậy, cuộc sống giải thích theo 
phương thức sinh hoá bắt buộc nhà nghiên cứu phải thay đổi cách nhìn của 
ông ta về hoá học và vật lý học. 


Nhưng thiên hướng không đơn thuần "đến thăm" mà đến ở tại các 
lãnh thổ khác là hoàn toàn có thể xảy ra, tôi nhấn mạnh về phương diện 
này (và theo cách hơi khác cách của d” Espagnat) vì việc đánh cuộc hiện 
thực, theo nghĩa của một "tính hiện thực cởi mở", là không đáng sợ. Đây dù 
sao thực ra chính là vì chúng ta "biết", chúng ta sờ chạm vào một số cấu 
trúc của Cái Thực, vừa trong khoa học vừa trong thần học, mà chúng ta đã 
nhận ra các giới hạn tri thức của chúng ta, điều này sinh ra sự khoan dung 
và sự nghe ngóng đối với các cách tiến hành khác. 

Nếu nhân danh một lựa chọn đối lập, chúng ta chỉ nhận ra ở các lý 
thuyết, ở các "sản phẩm", một giá trị chân lý cục bộ, thực dụng, phi bản thể, 
và nếu chúng ta không bằng lòng với một hiệu lực kỹ thuật và khoa học đơn 
giản, chúng ta sẽ còn có khả năng nhìn về các chân trời khác. Nhưng, khi 


114 


người ta đã đi theo sự lựa chọn này, người ta sẽ không tìm tòi các phần bổ 
sung tuỳ tình hình cho tính biểu được; mà đúng hơn là người ta nhằm vào 
việc các tri thức làm phong phú cho nhau nhờ có sự phê phán lẫn nhau. Đó 
là sự lựa chọn của H. Atlan (1986), ông hình như sẵn sàng chấp nhận tính 
đa dạng của các "chân lý". Như vậy, người ta được phép xem xét một khả 
năng làm phong phú cho nhau bằng chiếc giá chống đỡ phủ định trong mỗi 
khung tiệm tiến tự trị của các lĩnh vực khác nhau. Nhưng trong lúc này, cái 
mà người ta làm tăng giá trị, đó là các sự xa cách; và như thế là để thoát 
khỏi ảo tưởng về các sự giống nhau, kể cả các tổng hợp kém thống trị, và để 
gây nên sự phê phần lẫn nhau. 


Một con đường đi qua có khả năng hình thành nhưng nó bình như chỉ 
biểu lộ ở trình độ các "phương thức sản xuất và giao lưu" (xem ở trên) và nó 
bao gồm, tôi tin như vậy, sự trao đổi các ẩn dụ, cho rằng chúng ta đi lại một 
cách đơn giản qua các "thế giới giải thích”. 

Tuy nhiên, với Gonseth, trong những trường hợp quan sát lẫn nhau 
đơn giản về các khác biệt, tôi không tin chắc rằng vấn để còn là một cuộc đối 
thoại thực sự mà đúng hơn là một "sự giả cách" (F. Gonseth), mặc dù là thú 
vị và đôi khi làm cho vuI. 

Khi một nhà khoa học cũng là một người có đức tin, và khi ông ta e sợ 
mình coi thường các hạn chế của thao tác luận, có thể là ông ta đã "lẩn 
tránh" trong một thái độ đặc thù; nếu ông ta xem xét một sự thống nhất 
nào đó giữa tri thức khoa học và tôn giáo, thái độ đó bao gồm việc chấp 
nhận ý tưởng cho rằng sự thống nhất đó sẽ chỉ duy nhất là có thực bằng 
cách tự đặt mình trên bình diện kinh nghiệm thần bí chủ quan. Tại Bồ Đào 
Nha, đây là trường hợp tâm trạng của Iaus Archer, nhà di truyền học đồng 
thời là đức cha dòng Tên, ông thú nhận mình ngày càng rời xa luận đề về 
khả năng xích lại gần nhau thuần lý giữa thần học và khoa học. Và thế là lý 
trí đến làm rối loạn sự thanh thản của nơi ẩn nấu thần bí. Người ta lấy 
chứng cớ là tác giả đã thực hiện nhiều tiểu luận "các bài đọc giáo lý Cơ đốc" 
về sinh học (Archer, 1970). 


HÀNH ĐỘNG VÀ "KHOA HỌC - VĂN HOÁ” 


Nói gì trên bình diện hành động ? Những giá trị nào được quy cho các 
toan tính đưa xích lại gần nhau khoa học và các lãnh thổ khác của trì thức ở 
trình độ của " khoa học - văn hoá" ? 


Khi vấn đề là làm cho minh bạch các thành công kỹ thuật của khoa 


115 


học và đặt ra các bài đọc đạo đức về vũ trụ kỹ thuật, về bản chất là phi đạo 
đức (G. Hottois, 1990), tôi nghĩ rằng phạm vi của “khoa học - văn hoá" đã là 
thích hợp nhất. Theo tôi, chính là trong quan điểm này mà đạo đức sinh học 
cần phải được xem xét và tập trung vào. Bởi vì một trong các câu hỏi trung 
tâm mà đạo đức sinh học tự đặt ra cho mình là tâm ngắm của sự nhất trí - 
bát đầu từ nhiều lĩnh vực đạo đức học (thần học, thần bí học, triết học, pháp 
lý, chính trị học, v.v...) - có thể hiểu được đối với con người của đời thường. 


Một lần nữa, nếu chúng ta lưu ý, triết học được xem xét ở đây như là 
tu từ học và nghệ thuật luận chứng, nó thay hình đổi dạng dễ đàng hơn, 
theo ý tôi, dưới góc độ nhận ra khoảng cách với cái khác, nhưng với cái đó 
chúng ta tìm kiếm các sự nhất trí. 

Như thế cả đến triết học nhận thức luận cũng giữ một vai trò trong 
trưởng hợp này; nó có khuynh hướng giúp đỡ nhà khoa học vạch giới hạn 
quanh biên dạng nhận thức luận mà ông ta phải chấp nhận để thích hợp với 
xã hội và với cuộc đối thoại đạo đức sinh học, trong một thời đại mà sự cám 
dỗ của các tư tưởng yếu đuối làm nhiễu loạn cách thức chúng ta phải có để 
xem xót các câu hỏi hàng đầu như là câu hỏi về sự tự do điều tra nghiên 
cứu. 


ẢO TƯỞNG VỀ MỘT KHOA HỌC "KHÔN NGOAN” 


Tầm quan trọng của các khuôn mẫu nhận thức luận và bản thể luận, 
trong tất cả vấn đề về tiếp cận các lãnh thổ là rất rộng lớn - và ở đây không 
phải chỉ là một nhận xét đơn giản - đến nỗi nếu chúng ta lựa chọn một 
phương pháp tiến hành về "tính hiện thực" rời xa cơ giới luận, thì mối liên 
hệ giữa khoa học và đạo đức học sẽ có một đáng về mới. 


Nếu như một số người đã từng làm, chúng ta thừa nhận rằng sự trở 
lại của một tính hợp lý kiểu thuyết vật linh và có chủ tâm là đang diễn ra - 
nghĩa là một tính hợp lý coi thiên nhiên không như là một nô lệ cần chỉnh 
phục, mà như một đối tác thực sự, hoàn toàn chỉ là vì từ Vụ nổ lớn (big 
bang) khởi đầu vũ trụ cho tới phiến vi mạch (microchip), cùng một sự rung 
tỉnh của cuộc sống thúc đẩy sự tiến hoá vũ trụ và con người - thì ngay từ đó 
ta có thể đễ dàng kết hợp cái phải là một "khoa học mới" với một "đạo đức 
học và đời sống tỉnh thần mới”. Tuy nhiên, tôi e sợ rằng ý niệm này về một 
khoa học "lãng mạn, xây dựng" sẽ là hão huyển, nó khuyến khích cảm tính 
và hợp nhất toàn bộ nền văn hoá dưới những ý nghĩa như nhau, và chủ yếu 
là bởi vì chắc nó đang từ bỏ eở giới luận do quan tâm đến một thuyết sức 
sống mới (néo-vitaÌisme). 


116 


Về phần tôi, gần với đAUlan, và ở đây xa với d' Espagnat, tôi công 
nhận rằng cơ giới luận, tuy cách xa thuyết này của Descartes và I;aplace, đã 
trở thành tế nhị và phức tạp hơn rất nhiều, và- mặc dù được sửa đổi - nó 
vẫn tiếp tục là con đường ưu đãi của thái độ kỹ thuật-khoa học đối diện với 
thế giới. 

Như vậy, tôi ưa thích xem xét tính tổng quát của các cách tiếp cận 
khoa học như là các tầm nhìn giản lược về cái thực, tập trung vào việc sản 
sinh các sự kiện "ảo" (G. Granger, 1993), và do đó không đủ khả năng - mặc 
dù có tất cả quyển lực - để hiểu thấu những "con người" trong khi thấy ở đó 
những "sự vật" đơn giản, như Bà Curie đã nói. Thật vậy, khoa học không 
thể đạt tới các tổng thể cụ thể hoặc các tình huống hiện sinh có liên quan 
đến tín đổ (J. Ladriêre, 1972). Như thế tôi giữ vững hình ảnh gợi nên ở 
phần dầu bài viết của tôi về quan hệ bệnh lý của khoa học với thế giới, theo 
cách bệnh nhân của Oliver Sacks đối điện với thực tại bên ngoài. 


VÌ MỘT MÔ HỈNH MỚI CỦA TRI THỨC 


Nhưng, thật là khác thường, chúng ta đang chứng kiến sự vượt lên 
đân dần của tình trạng "bệnh lý” này nhờ có các con đường mới: bị bó chặt 
giữa các biên giới của cái không thể có và cái bí ẩn và sự đe doa của vô văn 
hoá và ngu đốt, đã xuất hiện địa lý học các tri thức hiện đại; nhưng trong 
khi làm mối liên lạc giữa các lãnh thổ này, các "kho tạm giữ " hoặc các "vật 
lai" văn hoá bắt đầu sinh sôi nấy nở (xem h. 5). Tôi đã nêu lên một số trong 
số đó: giữa các khoa học tự nhiên và các lĩnh vực liên quan với tôn giáo và 
đức tin, một triết học siêu hình đổi mới; giữa các khoa học và lẽ phải thông 
thường, khoa học "hậu chuẩn" và "khoa học - văn hoá", Đặc biệt là giữa 
khoa học và đạo đức bọc (và mọi thứ bao gồm trong đó), lãnh thổ mới của 
đạo đức sinh học, cơ hội kỳ lạ để đặt quan hệ nằm ngang về đối thoại giữa 
các vùng của trị thức không thể giao lưu được theo chiều dọc. Không phải do 
sự kết hợp miễn cưỡng mà khoa học buộc phải ngừng là chính mình (bằng 
cách gây nên việc phán đoán các giá trị và phát biểu các điểu "phải là") hoặc 
các đạo đức học buộc phải làm cái chúng không biết và cũng không thể làm 
được (như là đưa ra các phán đoán sự kiện và các lời phát biểu khoa học). 
Bằng cách bé gẫy các then chốt như vậy, người ta sẽ bắt buộc hai lĩnh vực 
bỏ rơi mối lo toan về tính chuyên môn (technieité), từ này dùng theo nghĩa 
của Gonseth. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng các lãnh thổ khác đang trên đường 
xuất hiện hoặc đòi hỏi được củng cố. 


Trong trường hợp này, những năng lực mới là yêu cầu cấp thiết, 


117 


nhưng người ta không chịu đựng quá nhiều trong lúc này về thiếu khả năng 
cảm thấy các điểm thống nhất, kể cả những tính chất tổng thể. Nhưng sự 
phân định, ngay cả trong nghĩa thần kinh học của từ này, chỉ có được khi 
ngươi ta học "đi du lịch" qua các lãnh thổ khác nhau. Đối với tôi, đó là 
phương pháp luận gọi là toàn hợp (holistique) (A. Braichet, 1994). Xin lưu ý 
- và tôi nhấn mạnh - trong khoảng thời gian của mọi điểu tôi nhắc nhớ lại 
trong bài viết của tôi, làm thế nào triết học trong các sử dụng khác nhau 
(siêu hình học, tu từ học, nhận thức luận, v.v...) là một hộ chiếu tốt để đi 
qua các biên giới, vì nó nhận ra các tính đặc thù và đồng thời hình như có 
thể giải thích khả năng xẩy ra các "liên kết thần bí", thành ngữ này tôi 
mượn của Dominique Lecourt (1993). Như thế triết học làm dễ dàng cho 
một sự tổng hợp khả dĩ giữa các khoa học và các giá trị tỉnh thần (valeurs 
spirituellos), sự tổng hợp cuộc đối thoại (J. Ladrière, 197). 


Cuối cùng, nếu từ quan điểm nhận thức luận, các tổng hợp toàn bộ 
hoặc các hợp nhất không tưởng gạt bỏ các biên giới, theo tôi hình như không 
thể tổn tại - bất chấp mong muốn mãnh liệt của chúng ta lập nên một loại 
“khoa học tỉnh thần" (science spirituelle) - độc giả có thể nhận định rằng sự 
sinh sôi nấy nở các "kho tạm giữ", trong khi vẫn tôn trọng các biên giới và 
sự xé nhỏ các thẩm quyển, sẽ có thể làm giảm bớt các khoảng cách một cách 
tế nhị... 


TÀI LIỆU 


— 


APOSTEL Leo, L.Explieation dans les seiences, Tlamnaarion, 1973, 


2. ARCHER Lauis, Á ứnagem de Deus em face da moderna Biologia 
molecular, trong: Revista Portuguesa de Filosofia, 26,146-161, 1970, 


3. Ciência e religiao, uma noua perspecHiua, trong: Brotéria, 135, 34-35, 
1982. 


4. ATUAN Henrl, A for et à raison, Seull, 1986. 
ồ, . Tout, non peuf-être, Seull, 1991. 


6. BRAICHET A., Éloge de Paltớrttê, trong: Cahier de linstitut de la 
Méthode, A. F. Gonseth, septembre 1994. 


7. CALLON Michel, La science et ses réseaux, Rditions de la Découverte, 
1989. 


118 


16. 


L7. 


18, 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24, 


2ð. 


26. 
21. 


CAPRA Fritjof, Le T«œo de la Physique, Tchou, 1979. 


CAZENAVE Michel (chủ biên), Seiences e£ symboles, Abin Michel, 
1986. 


. DINIS Aliredo, #œubing e Deus, trong: Broteria, 129, 452-457, 1989. 
. EBMERY Eric, Pour une phủosophie du dialogue, LhAge đ`Homme, 19985. 


. erdinand Gonseth, lexigence đimerdiscipinarit, trong: Michel 


Bassand et đautres, 


.. Transformations techniques et societé, 1992. 
. WSPAGNAT Bernard, A la reeherche dụ réei, Gauthiers-Villars, 1978, 
. ERUNTOWIGG S8. et RAVRTZ dJJ., Post-normal, a net0 science fOr neub 


từmes, trong: Sclentiic American, 20-22, October 1992. 


GONSETH Ferdinand, Ea ioi dụ dialogue, trong: Dialectica, 6/2, 107- 
119, 1952. 


Seience Morele et Foi, tuyển tập, Eric Emery chủ biên, LAge d'Homme, 
1986. 
GRANGER Giles-Gaston, Ea seienee et les sciences, PUE, 1998. 


GUITTON dJean etE BOGDANOV G., Đieu et ia seience, Grasset, 1991. 
[Bản dịch tiếng Việt trong: Bên ngoài khoø học, NXB Khoa học và Kỹ 
thuật, Hà Nội, 2004). 


HAWKING Stephen, A Ðzief history oƒ từne, Bantam, 1988. [Bản dịch 
tiếng Việt: Lược sử thời gian, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 
1995]. 


HOTTOIS Gilbert, e Paradigme bioéthique, De DBocck DỦnIversité, 
1990. l 


HOLTON Gérald, Sưr ies processus de Pimuention scientHifique..., rong: 
Michel Cazenave (chủ biên), Selence et Symboles, Albin Michel, 1986. 


đJEAN-PAUL II, Message to director oƑ Vatican Obserugtory on dụng 1, 
1998, trong: Russel R. J., Stoegger W. and Coyne €. (chủ biên), John 
Paul II on Seienee and Religion, Univ. of Notre Dame Press, 1990. 


LADRIÈRB Jean, La seience, le monde et la foi, Rẻ, Casterman, 1979. 
LECOURT Dominique, Á guoi ser‡ done la phiiosoph¿e ?, PUT?, 1983. 
MINOIS Georges, 1 ágiise et Ía science, 2 tập, Fayard, 1991. 
POPPER Karl, Oðjecttue Knoroiedge, Oxford Dniv. Press, 1979. 


119 


28. PICKERING A., Seience as practice and culture, Dniv. of Chicago 
Đress, 1992, 


29. RORTY Richard, Science et solidarité, LÉclat, 1990. 


30. BACKS Oliver, The man tuho mistoob hịs uuỨe for a hat, Harpe & Tìow, 
1987. 


31.SOUSA SANTOS B, Introducao œ ma ciência Ð0S-7modernd, 
Afrontamento, 1989. : 


32. THOM René, Esguisse dune sémiophysique, Inter Pditions, 1988, 


CÁC CỬA MỞ CỦA CÁC KHOA HỌC SANG CÁC"LÃNH THỔ" KHÁC 


- Các"tranh tường" lớn vũ trụ học 


- Các thần bí học phương Đông và nơi khác (Sự ngộ 
đạo của Princeton, Đạo của Vật lỷ học, Cordoue) 

- Những hoang tưởng cận tâm lý 

- Các siêu hình học "phi Thượng đế" (Prigogine, 
Bohm...) 

- Các siêu hình học "với Thượng đế" (d' Espagnal, 


Ñicolescu...) 
Khoa học hậu chuẩn 
--....ĩ Khoa học - văn hóa 


Hành động 
Sinh học 


Tri thức 
Vật lý thiên văn / 
Vật lý lượng tử 
(Thiếu ý nghĩa và 
nội hàm toàn bộ) 


Các khoa học nhân văn 
Triết học 

Chỉnh trị học 

Luật học 

Thần học 

Các tôn giáo Đạo đức sinh học 


(Thiếu đạo đức học) 


Hình 1 


120 


CÁC GIAO THOA KHOA HỌC VÀ PHI KHOA HỌC 


| Các phương thức sản xuất 
v7 


Lý thuyết Kỹ thuật 


Khoa học Phi khoa 


học 


Các phương thức giao lưu / 
Tiết lộ ? áp dụng 


Hinh 2 


Giải thich tượng trưng 
(Nhu cầu về tính hiểu được toàn bộ) 
Các ý nghĩa 


Giải thích theo thao tác 


Các mô hình toán học / 
Các khía cạnh kỹ thuật 
Chính xác / Hiệu quả 


Các thử nghiệm của hành 
động nhận thức luận 


Giải thích tượng trưng 


Nhu cầu về giao lưu / Tiết lộ / Áp dụng 


Các ý nghĩa Ấn dụ 


Hình 3 


CÁC TRÌNH ĐỘ HỘI NGỘ GIỮA KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN 


Các khoa học Các mặt bằng triết học - › Đức tin 
tự nhiên Siêu hình học 
: : 4 


Thể hiện "lên trên" 


Giải thích tượng trưng 
(Nhu cầu về tỉnh hiểu được tổng thể) 
Các ý nghĩa 


Giải thích theo thao tác 
của hành động (Các mô hình toán học / Các khía cạnh kỹ thuật) 


Các thứ nguyên 


nhận thức luận Tính chính xác / Tính hiệu quả 


Giải thích tượng trưng 
(Nhu cầu giao lưu / Tiết lộ j Áp dụng) 
Các ý nghĩa Các ẩn dụ 


Thể hiện “xuống dưới" 


Các khoa học Khoa học - văn hóa Đức tin 
tự nhiên Thần học - văn hóa 


(Thuyết phù hợp / Thuyết đối 
kháng / Chủ nghĩa ly khai) 


Hình 4 


122 


VÌ MỘT MÔ HÌNH MỚI CỦA TRI THỨC 


Các biên giới của bất khả trí và huyền bí 


Vật lý thiên văn 
Vật lý lượng tử 
Sinh học 


Triết học 
Siêu hinh học 


Thần học 
Thần bí học 


Khoa học Khoa học Lễ phải 
hậu chuẩn Văn hóa thông thường 
Khoa học chuẩn Xã hội 


Văn hóa chung 


=—ˆ... 1... 


Đạo đức học 


Khoa học Khoa học Triết học 
hậu chuẩn 


văn hôa văn hóa 


(Triết học 

| Khoa học xi Thần học 

| | Đạo đức sinh học —*> = hia 
Chỉnh trị học... 


Thần học Luật học 
văn hóa văn hóa 


Các biên giới của vô văn hóa và ngu dốt 


Hình 5 


123 


6. 


~l 


13. 


124 


KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN 2004 


Science and Humanism 2004 


LÊ MINH TRIẾT: Khoa học và các huyển thoại mới (Science and neu 
myths) 


NGUYÊN NGỌC GIAO: Tìm kiếm sự sống bên ngoài Trái Đất (Search oƒ 
extraterrestrial liƒe). 

ILLYA PRIGOGINE: Mũi tên thời gian và sự cáo chung của tính xác định 
(Phạm Văn Thiều dịch) (The arrou oƒ time and the end oƒ the certitude). 
ĐĂNG HỮU HƯNG: Giáo sư Tạ Quang Bửu, người trí thức Việt Nam 
hiện đại (Professsor Ta Quang Buu, a modern intellectual of Vietnam). 
ĐÀO VỌNG ĐỨC: Thế giới vi mô chờ đón ngày hội đại thống nhất (The 
microwor]d waiting for the Festival of Grand Unification). 

LÊ THÀNH LÂN: Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, người đặt nền móng cho 
nên lịch pháp Việt Nam (Professor Hoang Xuan Han, the founder of 
the study of calendars in Vietnam). 

ĐĂNG MỘNG LẦN: Chiêm tỉnh học - Thứ nguyên khoa học và thứ 
nguyên xã hội - văn hóa (Astrology - seientie and socio-ceultural 
dimensions). 

THẾ TRƯỜNG: Văn hóa cảm xúc (Cultuire of affectation). 

NGUYÊN NGỌC HẢI: Đạo đức sinh học (Bioefhies). 


. VUƠNG TOÀN: Ngôn ngữ trong tiếp xúc: vay mượn và sao phỏng 


(Launguages in contact: borrouing and calque). 


. PHAM KHIÊM ÍCH: Từ nghiên cứu văn minh đến văn minh học (Ÿrom 


studies öƒciuilization to sclence of ciotization). 

PHILIPPE BL.ANCHER: Phát triển cách nào ? Có tính con người vì bển 
vững QWhat is the tuay of deuelopment ? Humanism for sustainabdlity). 
ĐĂNG MỘNG LẦN: Khoa học thế kỷ XXI: vượt ra ngoài quy giản luận 
(Science tì the tuenty-frst century: Beyond reductionism). 


©t 


KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN 2005 


Sclenee and Humanism 2005 


MỤC LỤC - CONTENTS 


Lời giới thiệu (Prefaece) 3 
ĐĂNG MỘNG LÂN: Cách mạng khoa học - sự thay đổi khuôn 
mẫu: Lý thuyết của Thomas 8. Kuhn (Scientifie reuolutioins - 
changes öƒ paradigm: Theory öoƒ Thomas S. Kuhn) 


NGUYÊN NHƯ KIM: Ông Raymond Aubrac và thông tin khoa 
học ở Việt Nam (Mr Raymond Aubrac and seientific 


Ct 


tformation qctluiHes in Vietnam) 3ã 
ĐÀO VỌNG ĐỨC: Máy tính lượng tử hứa hẹn những điều kỳ 
điệu (Quantum computers promise tuonderfUl things) 48 


LÊ XUÂN TÚ: Công nghệ sinh học - Một số xu hướng phát 
triển và khả năng ứng dụng ở Việt (Biotechnology — Some 


mamn trends and possible appliications in Vietnam) 52 
ĐĂNG HỮU HƯNG: Sinh học Việt Nam và vấn đề hội nhập quốc 
tế ( Vietnam biology and is imternational integration) 62 


VƯƠNG TOÀN: Dấu ấn của ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trong 

tiếng Việt hiện đại (Marks stmped in modern Vietnamese 

ftom the languages oƒƑ ethnic minorities) 68 
ĐĂNG CÔNG TOẠI: Những nhà tiên phong người Bồ Đào Nha 

trong lĩnh vực ngôn ngữ học Việt Nam cho đến năm 1650 


(Portuguese pioneers in linguistics oỆ Vietnam to the year 1650) 78 

PATRICK TRIADOU: "Âm dương” và phương Tây ("Yin Yang” 

and the West) 88 
- MM. ARAUJO IORGE: Các khoa học và các giá trị tỉnh thần 

(Sciences and spiritudl 0alues) 97 


125 


HHOR HỌC Và NHÂN VĂN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS, TS TÔ ĐĂNG HẢI 
Biên tập: Đỗ Minh Ngọc 
Vẽ bìa: Hương Lan 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 


In 700 cuốn, khổ 16 x 34 em, tại Xí nghiệp in Thương mại 
Giấy phép xuất bản số 150-393, do Cục xuất bản cấp ngày 18/7/2005. 
Ín xong và nộp lưu chiểu 12 tháng 13 năm 9005. 


KHOA 
HỌC 
=NHÂN 
VĂN 


Tập sách “Khoa học và nhân 
văn” xuất bản năm 2004 đã giới 
thiệu với đông đảo bạn đọc 
những vấn đề khoa học trong đó 
có các khía cạnh nhân văn và 
những vấn đề nhân văn được xem 
xét trên cơ sở những khám phá 
khoa học hiện đại. Tập “Khoa 
học và nhân văn” tiếp theo này 
sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về 
mối quan hệ qua lại giữa khoa 
học và nhân văn. Chủ nghĩa nhân 
văn có thể là cơ sở, là nguồn nuôi 
dưỡng của khoa học. Ngược lại, 
khoa học do các giá trị tự thân 
của nó, có thể góp phần đáng kể 
vào sự phát triển của đạo đức, của 
tính nhân văn nói chung. 

Tập sách này sẽ tiếp tục đem lại 
cho bạn đọc thêm nhiều ý tưởng 
bổ ích và mới mẻ. 


205358 


98 lIll' 


GIÁ: 19.000đ 


